H.T THÍCH THANH TỪ 


NHẶT LÁ BÔ ĐỀ 
Tập 03 


MỤC LỤC 
TẬP BA 


Lời đầu sách 4 


Phần I : TRÍCH GIẢNG KINH A HÀM 


. Công đức bát quan trai 6 

. Trị bệnh ngủ gục 8 

. Lựa chỗ y chỈ I0 

. Niệm ác và người thù II 

. Tám căn cứ lười biếng 15 
. Lưới ái 18 

. Pháp nh] hành 21 

. Phật thăm bệnh 31 

. Kinh Thiên sứ 36 

10. Tứ Diệu Đế 39 

11. Lý Duyên khởi 53 

12. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 57 
13. Kinh Điều Ngự 70 

14. Đức Phật đáng kính 77 
15. Phật xả tuổi thọ 79 


\© œ ¬I ©Ơ Ca: + C) t5 


Phần II : TRÍCH DIỄN GIẢNG LUẬN 


1. ChỈỉ một chữ BIẾT §4 
2. Phật thành đạo 99 
3. Ý nghĩa tối thượng 106 


Phần II : TRÍCH GIẢNG THIỀN SỬ 


. Đạo tại trước mắt 118 

. Sáu căn tức giải thoát 119 

. Chẳng làm việc gì ? 120 

. Ông nay biết ta chăng ? 121 
. Thấy hoa đào nở 123 

. Chẳng phải xưa nay 124 

. Châu Ma Ni 125 

. Không người biết đặng y 127 
. Ông hỏi cái gì 2 128 

10. Trồng hoa trên đá 129 

11. Thượng đường 131 

12. Sanh diệt khứ lai 132 

13. TỪ trong ấy ra 134 

14. Đãi gạo 136 


\© œ ¬I ©Ơ Ca: + CÔ) tt 


Đôi lời nhắn nhủ 137 


Lời đầu sách 
T 


ập Nhặt Lá Bồ Đề III này, cũng do các Thiền sinh ghi 
lại lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ tại Tu Viện Chơn 


Không. 


Nội dung tập sách này ngoài ghi lời giẳng dạy của 
Thầy Viện Chủ, chúng tôi còn trích nguyên văn một số 
bài kinh giáo lý căn bản như Phật nói về giáo lý Tứ Đế, 
Thập Nhị Nhân Duyên, Nhân quả v.v... trong Trung BỘ 
Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali 
(Phật nói hoặc Ngài Xá Lợi Phất lập lại lời Phật nói) để 
chúng ta cùng suy gẫm lời dạy thâm sâu của đức Phật. 


Thật ra nếu nói chỗ thâm sâu của đức Phật là phải 
bàn đến lý "khai quyền hiển thật" của Ngài. Nghĩa là 
Ngài mở bày pháp môn phương tiện để dẫn dắt chúng 
sanh trở về với lý thật, nên tuy Ngài có giẳng dạy muôn 
ngàn pháp môn, vô lượng diệu nghĩa, nhưng mục đích 
cứu cánh là đến chỗ vô ngôn, nếu còn ngôn thuyết thì 
chưa đến lý thật. Vì thế Phật đóng cửa thất ở nước Ma 
Kiệt Đà, Ngài Duy Ma Cật ngậm miệng ở thành Tỳ Da 
Ly là để nói lên lý thật ấy. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu 
qua lý quyền của Phật nói mà thôi. 


Ngoài phần kinh trên, chúng tôi cũng cố gắng cô 
đọng lại những lời giẳng dạy của Thầy Viện Chủ về 
đường lối tu tập của Tu Viện Chơn Không thành vài bài 
luận ngắn qua những kinh nghiệm tu tập và những gì 
học hồi được nơi Thầy. Các tài liệu này quí vị đọc qua 
sẽ thấy rõ đường lối tu của chúng ta quả quyết y cứ 
kinh điển, lời Phật, Tổ dạy, chứ không gì xa lạ hoặc ai 
tự sáng chế. Đây là con đường Phật, Tổ đã vạch sẵn. 
Thầy Viện Chủ chỉ có công soi sáng lại con đường ấy 
mà thôi. 

Qua những tài liệu trong tập sách này cũng như các 
tập sách trước chúng tôi đã ghi, tuy không đầy đủ lắm, 


nhưng cũng nói lên được phần trọng. yếu trong việc tu 
tập hằng ngày của Tu Viện. Mong rằng những tập tài 
liệu nhỏ này sẽ là kim chỉ nam để giúp chúng ta tu tập 
hầu đạt được lý tưởng giải thoát cao đẹp của người tu 
Phật. 


Viết tại Tu Viện Chơn Không 
Ngày đầu xuân năm Bính Dần 1986 
Thay mặt các Thiền Sinh 


THÍCH PHƯỚC HẢO 
Phân ÏI 


1. Công đức bát quan trai 

Trong Tăng Chỉ BỘ Kinh, Phật dạy: '"NgưỜi tu 
tập bát quan trai giới thanh tịnh chỈ trong mỘt ngày 
đêm hơn một đời vua cai trị toàn xứ Ấn ĐỘ". 


Bình: 


Tại sao tu "Bát quan trai giới" thanh tịnh chỉ một 
ngày đêm mà được phước nhiều như thế? Y cứ trong 
kinh Phật dạy: Người tu pháp "Bát quan trai giới" thanh 


tịnh trọn một ngày đêm (24 giờ) sau khi lâm chung có 
thể được sanh lên các cõi trời Dục giới hoặc Sắc giới 
như: Trời Tứ Thiên Vương, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, 
Trời Đâu Suất v.v... 


Y theo kinh giải thích do công đức tu hành có sai 
biệt nên tuổi thọ của chư Thiên các cõi này không đồng: 


( Trời Tứ Thiên Vương sống lâu 500 tuổi (50 ngày 
của chúng ta (nhân gian) dài bằng một ngày cõi trời Tứ 
Thiên Vương). 


( Trời Đao Lợi sống lâu 1000 tuổi (100 ngày đêm 
của chúng ta dài bằng một ngày đêm cõi trời Đao Lợi). 


( Trời Dạ Ma sống lâu 2000 tuổi (200 ngày đêm Ở 
cõi người dài bằng một ngày đêm cõi trời Dạ Ma). 

( Trời Đâu Suất sống lâu 4000 tuổi (400 ngày đêm 
Ở cõi người dài bằng một ngày đêm cõi trời Đâu Suất). 

Chúng ta có thể dùng pháp tính nhân, nhân thử tuổi 
thọ củỦa các cõi Trời, so với thỜi gian tuổi thọ của cõi 
người chúng ta khác nhau thế nào, để thấy phước báu 
của mỗi cõi nhiều hoặc ít v.v... Phước báu và tuổi thọ 
của chư Thiên trong các cõi tuy nhiều như thế, nhưng 
phước ấy chỉ bằng một phần mười sáu cỦa người tu 
Bát Quan Trai giới thanh tịnh mà thôi. 


Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu thêm: Ở đây sở dĩ 
Phật nói, quả báo của các cõi Trời thù thắng như thế là 
để khích lệ hàng Phật tử tại gia tu tập hạnh xuất thế, có 
lòng hâm mỘ mà họ tiến lên từng bước. 


Mục đích cứu cánh của Phật dạy là người tu tập 
phải cầu ra khỏi ba cõi đạt đến Phật quả mới là viên 
mãn. Vì phước báu cõi trời còn trong vòng hữu hạn 
chưa phải cứu cánh giải thoát. 


2. Trị bệnh ngủ gật 


Trong Tăng Chỉ BỘ Kinh chép: Một hôm Phật 
dùng thiên nhãn quan sát nơi khu rừng chư Tăng ẩn 
tu, thấy ngài Mục Kiền Liên đang tỌa thiền b] ngÙ gật, 
Phật liền đến dạy: 

( Nếu ông ngồi bị ngủ gật nên khởi tưởng để đánh 
tan ma ngủ gậ. Trường hợp khởi tưởng không hết thì 
quán pháp. Quán pháp không hết thì tụng đọc kệ chú. 
Tụng đọc kệ chú nếu không hết, dùng hai tay nằm hai 
trái tai kéo xuỐng, xoa tay, xoa chân. NẾu còn ngủ nữa 
thì đi ra mặt. Nếu rÙữa mặt không hết ra ngoài xem 
trăng, xem sao hoặc quán ánh sáng. Quán ánh sáng 
không hết thì đi kinh hành trụ tâm Ở trước. Cuối cùng 
nếu không hết thì nằm như sư tử (nghiêng phía tay 


mặt hai chân chồng lên). 


Bình: 


Thùy miên là một món phiền não trong năm món 
phiền não (ngủ cái) che đậy chân tánh chúng sanh. Nó là 
cái nhân làm cho chân tánh bị lu mờ, trí tuệ không phát 
sanh được (dù một món cũng có hại). Vì thế, người tu 
Thiền định muốn được tam muội phải xua đuổi con ma 
thùy miên không cho đến gần. Những phương tiện Phật 
dạy trên là cây roi sắt đập mạnh vào con ma buồn ngủ. 
Đuổi mạnh và đuổi nó đi xa thật xa, không cho nó bén 


mảng đến chỗ chúng ta ngồi tu. 


3. Lựa chỗ y chỉ 


Trong Tăng Chỉ BỘ Kinh dạy: ""NgƯỜi xuất gia 
phải lựa chỗ y chỉ và chỗ không nên y chÏ"'. 


1. ChỖ Ở nào những điều ác tăng trưởng, điều 
thiện tỔn giàm, lại không đủ tứ sự cúng dường (cơm 
ăn, áo mặc, giường chÖng, thuỐc thang). Phật nói: 
Nên đi, khôi thưa thầy trụ trì. 


2. Chỗ Ở nào những điều ác tăng trưởng, điều 
thiện tỔn giằm, dù đầy đủ tứ sự cúng dường, cũng nên 
đi, khôi thưa thầy trụ trì. 


3. ChỖỗ Ở nào những điều ác tỔn giằm, điều thiện 
tăng trưởng, dù thiếu bỐn việc cúng dường vẫn kiên 
nhẫn tu học. 

4. ChÕỗ Ở nào những điều ác tỔn giằm, điều thiện 
tăng trưởng và được bốn việc cúng dường đầy đủ dù 
có bị đuỒi cũng cỐ gắng xin Ở lại tiếp tục tu học. 


Bình: 


Bốn trường hợp trên Phật đặt ra cho người xuất 
gia lựa chọn để tu tiến. Bởi vì mục đích ngƯỜi xuất gia 
là giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử phải 
thâm hiểu Phật pháp. Có thâm hiểu Phật pháp mới thực 
hành đúng lời Phật dạy để phá dẹp phiền não dứt hết mê 
lầm. Do đó khi vào chùa (Tinh Xá) chúng ta phải đặt 
điều kiện tu học lên trên. Nếu chỗ nào có điều kiện tu 
học. Giúp chúng ta tăng trưởng pháp lành, tổn giảm 
pháp ác thì nên Ở. Trái lại, nên tìm nơi khác, dù cho chùa 
đó có đầy đủ bốn việc cúng dường chúng ta cũng không 
nên Ở. Còn như bốn việc cúng dường dù thiếu thốn mà 
có tu tiến ta phải cố gắng nương Ở tu học. 


4. Niệm ác và người thù 


Trong Tăng Chỉ BỘ Kinh, Phật nói: Người thù 
địch có bẫy điều kiện mong cho kẻ thù với mình: 


1. Mong cho kề thù với mình nhan sắc xẫu xí. 

2. Mong cho kề thù với mình ngù không được. 

3. Mong cho kẻ thù với mình không được lợi ích, 
thường tỒn giảm. 

4. Mong cho kê thù với mình b] phá sản. 

5. Mong cho kẻ thù với mình không được danh 
VỌng. 

6. Mong cho kê thù với mình không được bạn bè. 

7. Mong cho kê thù với mình chết đọa đường dữ. 


Bình: 

Xét bảy điều Phật nói trên có đúng với tâm lý 
chúng ta không? Nếu ai là người mình thù địch thì mình 
đâu thích họ có sắc đẹp mà muốn họ xấu xa. Và muốn 
họ luôn luôn bất an mất ngủ, muốn cho họ tổn hại, mất 
mát tài sản danh vọng, nhẫn đến cho bạn bè lánh xa họ. 
Cuối cùng muốn cho họ khi chết bị đọa địa ngục. 


Những điều mong muốn trên là quan niệm trả thù. 
Tuy mình không dùng hành động độc ác với người thù, 


nhưng lúc nào cũng muốn cho người thù của mình gặp 
nhiều tai biến họa lụy v.v... 


Những quan niệm như thế xét theo thói thường thì 
miễn bàn, nhưng xét sâu về đạo lý là một điều tổn hại 
rất lớn. Tại sao? Trước xét việc gần gũi nhất là ngay 
tâm niệm mình: Một khi muốn cho người ta khổ, khi 
khởi niệm muốn đó lòng mình có vui chăng, hay chính 
cái niệm đó làm cho lòng mình bức rức, cảm thọ khổ sở 
bất an? Đó là chưa nói đến gặp trường hợp trái ngược, 
mình muốn người ta khổ mà trái lại họ được vui, thì tâm 
niệm chúng ta lúc đó thế nào? Muốn cho người ta mất 
mà họ vẫn được, muốn cho người ta xấu, mà họ vẫn tốt 
v.v... Chúng ta sẽ bực bội đến đâu? Thế nên những 
mong muốn ấy đều không lợi lạc mà tổn thương tâm 


niệm chính mình. 


Xa hơn chúng ta xét về lý nhân quả: Sở dĩ có niệm 
ân oán với nhau, đều có nguyên nhân. MỘt người chưa 
quen biết, mới gặp nhau là ta có cảm tình ngay và muốn 
giúp đở tất cả những gì họ muốn cần. Trái lại, cũng một 
ngƯời chưa từng quen thuộc vừa gặp mặt liền sanh bực 
bội, không muốn nhìn họ, và từ khước mọi giúp đổ, 
mặc dù họ cần đến ta. Những điều đó không có chi lạ, là 
do chúng ta với những người ấy đã tạo "ân" hay "oán" 
thuở quá khứ... Còn rất nhiều khía cạnh khác, đây chúng 


tôi chỈ nêu vài trường hợp điển hình mà thôi. 

Vậy, muốn cho tâm được mát mẻ, thư thới y cứ 
lời Phật dạy, chúng ta phải xem oán thân bình đẳng, 
nghĩa là dứt hết niệm "ân" và "oán". Vì người ân giúp ta 
chính là những người ta từng giúp họ, bây giờ họ giúp 
lại ta, người oán hại ta là ta đã tỪng gây khổ đau cho họ, 
nên bây giờ họ đối xử tệ bạc với ta. Việc ấy chỉỈ trong 
vòng vay trả. Hơn nữa, phải quán tất cả mọi người đều 
là bà con thân thuộc của chúng ta, nếu không đời này 
cũng nhiều đời trước. Dù họ có lỗi lầm chút ít ta nên tha 
thứ, đâu nỡ thù ghét họ. Hiểu như vậy thì ta dứt được 
niệm ân và oán. Nhờ dứt niệm ân oán nên sợi dây ân oán 
bị cắt đứt. Khi ân oán dứt tâm ta không an tịnh là gì? 

Lục Tổ dạy: "Thương ghét chẳng bận lòng, nằm 
dài duỗi chân ngủ". Vậy ta muốn ngủ ngon giấc thì phải 


dứt niệm "oán thân". 
5. Tám căn cứ lười biếng 

Trong Tăng Chỉ BỘ Kinh, Phật dạy: Chúng sanh 
có tám căn cứ lười biếng. 

Thế nào là tám? 


1. Ta có việc sẽ làm (bởi vì có việc sẽ làm nên Ưng 


nằm nghỉ đỂ mai làm). 


2. Ta có việc đã làm (vì đã làm mệt nên nghÌ cho 
khỏöe). 


3. Ta có việc sẽ đi (mai sẽ đi đâu nên nghÌ để đi) 

4. Ta có việc đã đi (đi đường dài mệt nằm nghỉ 
cho hẾt mỆt). 

5. Đi khất thực được thức ăn không như ý (ăn 
thiếu ng nằm nghÌ để khỏi đói). 

6. Khất thực như ý (ăn no tu không được, để hết 
no sẽ fu). 

7. Bệnh ít ít (có chút ít bệnh, nghÌ cho khỏe). 

ở. Bệnh nhiều mới khôi (Bệnh mới khôi nên 
dưỡng cho mau bình phục sẽ tu). 


Trái lại, Phật dạy nên biết chuyỂn đổi quan niệm 
sẽ thành tỉnh tấn. Chuyển đỔi quan niệm thế nào? 

1. Nếu ngày mai có việc sẽ làm ta nên khỞi nghĩ: 
Mai ta có việc phải làm, nay phâi ráng tu đỂ mai tu 


không được. 


2. Nếu làm xong việc ta nên khởi nghĩ: Hôm qua 


bận việc, nay đã làm xong ráng tu bù lại hôm qua tu ít. 


3. Ngày mai có việc đi đâu ta nên khởi nghĩ: Mai 
sẽ đi không íu được, nay rán lo tu. 


4. Khi đã đi qua con đường dài ta nên khi nghĩ: 
Đã đi không tu được, đi xong phải rán tu. 


5. Khi nhận thức ăn (khất thực) không nhƯ ý ta 
nên khởi nghĩ: Ăn ít bụng nhẹ dễ tu. 


6. Khi nhận thức ăn (khất thực) như ý ta nên 
khởi nghĩ: Được cúng dường đầy đủ ráng tu để khỏi 
thiếu nợ thí chủ. 


7. Khi bệnh chút ít ta nên khởi nghĩ: Bệnh còn ứ 
ráng tu để bệnh nhiều tu không được. 


ở. Khi bệnh nặng đã hết nên khởi nghĩ: Bệnh lâu 
không tu được nay khôi bệnh ráng tu bù lại. 


Bình: 

Xin nhắc lại, tám căn cứ giải đãi nêu trên là những 
điều thiết thực, mà người tu dễ bị gạt. Bởi bị lừa gạt 
nên xuôi thuận chiều ăn ngủ mà không tiến đạo. Trái lại, 
nếu một phen biết chuyển tâm niệm như đã giải thích 
trên thì nó sẽ giúp ta tiến lên đến đạo giải thoát. 


Chúng ta vẫn còn nhớ gương đức Bổn Sư Thích 
Ca Mâu Ni cùng Ngài Di Lặc đồng thời tu. Đức Bổn Sư 


do tinh tấn mà nay đã thành Phật, trái lại đức Di Lặc 
vẫn còn làm vị Bồ Tát và sẽ thành Phật ở tương lai xa 
tít. 


Vì thế, tinh tẫn rất thiết yếu cho người tu tập các 
hạnh lành, bởi lẽ đó mà được sắp vào hàng thỨ ba trong 
sáu pháp Ba la mật. 

6. Lưới ái 

Trong Tăng Chi BỘ Kinh, Phật dạy: Nam nhân bị 

nữ nhân trói buỘc bởi tám điều kiện: 


1. Nhan sắc 
2. Tiếng cười 
3. Tiếng nói 
4. GiỌng ca 
5. Nước mắt 
6. Quần áo 

7. Vật tặng 

ở. Xúc chạm. 


Trái lại, nữ nhân cũng b] nam nhân trói cột như 


Bình: 


Đọc bài kinh trên chúng ta thấy lòng từ bi của Phật 
thương chúng ta đáo để. Ngài không ngại gì chỈ ra 
những lễ thật mà tất cả chúng ta đều lầm mê. Bởi lầm 
mê nên bị ân ái trói cỘt, và trói cỘt mãi mãi không có 
ngày buông tha! Kết quả chỈ chấp nhận tất cả khổ đau, 
không có một chút hạnh phúc an lạc chân thật. Tuy như 
thế mà chúng ta vẫn điên đảo si mê, để rồi phải chịu khổ 
đau vĩnh kiếp! 

Tám điều kiện Phật nêu trên là những nguyên nhân 
tạo thành sợi dây cột chúng sanh trong vòng khổ đau 
phiền lụy. Sợi dây này không øì khác hơn là sợi dây "ái 
nhiễm". Sợi giây ấy tuy vô hình, nhưng nó trói cỘt rất 
chặt và cũng khó cắt đứt. Nó có sức thu hút rất mạnh 
nhƯữ "nam châm hút kim loại". Vì thế Phật dạy: "Tỳ 
Kheo phải lánh xa nữ sắc, như người đội cỏ khô, sợ 
không dám gần lửa..." Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Phật dạy: "Người tu hành phải tránh xa nữ sắc (nam 
sắc) như tránh xa rắn độc, lửa dữ. Rắn độc, lửa dữ giết 
người chỉỈ trong một kiếp, nữ sắc (nam sắc) giết người 
nhiều kiếp!". 


Lại nữa, trong Kinh Pháp Hoa, phẩm An Lạc 
Hạnh, Phật dạy: "Chỗ thân cận cỦa người tu hành là 


chẳng nên gần gũi Quốc vương, Vương tử, Đại thần 
v.v... Cho đến chẳng nên Ở nơi thân người nỮ cho là 
tướng có thể sanh tư tưởng dục nhiễm, mà vì nói pháp. 
Nếu vào nhà người chẳng cùng gái nhỎ, gái trinh, gái 
góa v.v... chung nói chuyện, lại cũng chẳng gần người 
bất nam (chẳng phải nam, chẳng phải nữ) để làm thân 
hậu. 


Chẳng riêng mình vào nhà người. Nếu lúc có nhân 
duyên cần riêng mình vào thời chuyên một lòng niệm 
Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng hở răng 
cười, chẳng bày hông ngực, nhẫn đến vì pháp mà còn 
chẳng thân hậu, huống lại là việc khác..." 


Đây là những điều thiết yếu mà Phật dạy người tu 
phải răn dè, cẩn thận trong khi giao tiếp với nhau mới 
khỏi gây ra những hiểm họa khó tránh. 

Vậy ai là người có chí xuất trần muốn ra khỏi sanh 
tử, phải y theo lời Phật dạy trên để thúc liểm thân tâm, 
trau đồi trí tuệ cho sắc bén hầu cắt đứt sợi dây triền 
phược của luyến ái, chứng quả Niết Bàn, an lạc. 


7. Pháp nh] hành 


Một hôm đức Phật Ở trong thành Tỳ Xá Ly, tại 
Đại Lâm. Bấy giờ có vị Tướng quân Siha, đệ tử của 


Nigantha (phái ngoại đạo Ni Kiền TỦ) đến viếng Phật, 
ông hỗi: 

( Thưa Gotama, tin đồn Ngài chủ trương không 
hành động, huyết pháp về không hành động và dùng 
pháp không hành động chỈ dạy đệ tỪ. Ngài chủ trương 
hành động, thuyết pháp hành động và dùng pháp hành 
động chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ trương đoạn diệt, thuyết 
pháp đoạn diệt và dùng pháp đoạn diệt chỉ dạy đệ tử. 
Ngài chủ trương pháp hư vô, thuyết pháp hư vô và 
dùng pháp hư vô chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ trương nhàm 
chán, thuyết pháp nhàm chán và dùng pháp nhàm chán 
chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ trương khổ hạnh, thuyết pháp 
khổ hạnh và dùng pháp khổ hạnh chÏ dạy đệ tử. Ngài 
chủ ương không nhập thai, thuyết pháp không nhập 
thai và dùng pháp không nhập thai chỉ dạy đệ tử. Ngài 
chủ trương an Ùi mọi ngƯỜi, thuyết pháp an ÙỦi và 
dùng pháp an Ùi chỈ dạy đệ tỪ v.v... Tìn ấy có đúng hay 
hỌ xuyên tạc Ngài? 


Phật đáp: 
( Sa Môn Gotama chủ trương không hành động, 
thuyết pháp không hành động và chÌ dạy đệ tử pháp 


không hành động. Gofana chÙủ trương hành động, 
thuyết pháp hành động và chỉ dạy đệ tử pháp hành 


động. Gotamma chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp đoạn 
diệt và chỉ dạy đệ từ pháp đoạn diệt. Gotama chủ 
trương nhàm chán, thuyết pháp nhàm chán và chỉ dạy 
đệ từ pháp nhàm chán. Gotama chÙù trương hư vô, 
thuyết pháp hư vô và dạy đệ tử pháp hư vô. Gotama là 
người khổ hạnh, thuyết pháp khổ hạnh và chÏ dạy đệ 
tử pháp khỔ hạnh. Gotama chủ trương không nhập 
thai, thuyết pháp không nhập thai và chỉ dạy đệ tử 
pháp không nhập thai. Gotarna là người an Ủi, thuyết 
pháp an Ùi và chỉ dạy đệ tử pháp an ỦÙL (Lời Phật xác 
nhận với Tướng Siha và Ngài giải thích tiếp). 
Này Siha! 


Thế nào Gotama chủ trương không hành động, 
thuyết pháp không hành động và chỉ dạy đệ từ pháp 
không hành động? Gotama không hành động đối với 
thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, thuyết pháp và 
chỉ dạy đệ từ theo chiều dừng điều ác. 


Thế nào Gotama chủ trương hành động, thuyết 
pháp hành động và chỉ dạy đệ tỪ pháp hành động? 
Gofamua chủ trương hành động thiện, thuyết pháp 
hành động thiện, thân miệng ý hướng chiều thiện... 


ThẾế nào Gotama chÙù trương đoạn diệt, thuyết 
pháp đoạn diệt và chỉ dạy đệ tử pháp đoạn diệt? 


Goftama đoạn diệt tham sân sĩ, thuyết pháp đoạn diệt 
tham sân sỉ và chỉ dạy đệ tử pháp đoạn diệt tham sân 
SE. 

Thế nào Gotama chù trương nhàm chán, thuyết 
pháp nhàm chán và chỉ dạy đệ tử pháp nhàm chán? 
Gotarna nhàm chán thân làm ác, miỆng nói ác, ý nghĩ 
ác, thuyết pháp nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, 
ý nghĩ ác, và chỉ dạy đệ tÙ pháp nhàm chán ấy. 


ThẾ nào Gotama chÙ trương hư vô, thuyết pháp 
hư vô và chỉ dạy đệ tử pháp hư vô? Gotama chủ 
trương hư vô tham, hư vô sân, hư vô sỉ, thuyết pháp 
bư vô tham, hư vô sân, hư vô sỉ và chỉ dạy đệ tử pháp 


hƯ vô tham, hƯ vô sân, hư vô sỉ. 


Thế nào Gotama chủ trương khổ hạnh, thuyết 
pháp khổ hạnh và chÌ dạy đệ tử pháp khổ hạnh? 
Gofamna chủ trương khổ hạnh và các pháp bất thiện, 
kế cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đoạn tận 
như chặt đứt gốc cây ta la, thuyết pháp đoạn tận và chỉ 
dạy đệ từ những pháp ấy. 


ThẾế nào Gotama chù trương không nhập thai, 
thuyết pháp không nhập thai và chỉ dạy đệ tử pháp 
không nhập thai? Gotama đã đoạn không nhập thai Ở 
tương lai, sự tái sanh đoạn tận gốc rễ không cho sanh 


khởi ở tương lai và chỉ dạy đệ tử cũng pháp ấy. 


ThẾ nào Gotama chỦ trương an Ủi mọi người, 
thuyết pháp an Ủi và chỉ dạy đệ tử pháp an Ủùi? Gotama 
là người an Ùi, thuyết pháp an Ùi và luôn luôn dạy đệ 
tử pháp an Ủi mỌi ngƯỜi. 

Tướng Siha nghe Phật nói xong rất hoan hỆ tán 
thán: Thế Tôn thuyết pháp vi diệu, như dựng đứng lại 
vật bị quăng ngã, như phơi bày ra vật b} che kín, chỈ 
đường kẻ lạc hướng, như đem đèn vào bóng tỐi cho kê 
sáng mắt được thấy đường v.v... Xin Thế Tôn nhận 
cho con quy y làm đệ tử và nguyện hết lòng hộ trì Tam 
bảo. 

Phật bảo: 

( Này Siha, hãy chín chắn suy nghĩ, chín chắn suy 
nghĩ kỹ! Có suy nghĩ chín chăn mới tỐt, nhất là đối với 
người danh vị lớn như ngươi! 

Qua câu nói không vướng bận lợi danh khiến cho 
Tướng Siha rất khâm phục Ngài, và thành kính một 
lần nữa ông thưa: Xin Đức Thế Tôn nhận cho con 
được quy y và hộ trì Tam Bảo. 


Phật dạy tiếp: 


( Đã từ lâu gia đình ông là giếng nước mưa nguồn 
cho người Miganfha, vậy ngươi nên tiếp tục Ủng hộ 
họ. Hãy dành các thức ăn cúng dường cho những ai 
đến với ngươi. 


Với tâm lượng bao dung của đức Phật, không 
phân chia bÌ thÙ, ta người của Ngài khiến cho Tướng 
Siha càng thêm kính mến và khâm phục đức Thế Tôn. 


Bây giờ Phật thuyết cho Tướng Siha về bố thí, trì 
giới, sanh thiên, tai hại cỦa sự ô nhiễm dục lạc v.v... 
Siha thâu nhận lời Phật dạy rẫt nhanh chóng. Phật 
tiếp nói pháp Tứ Đế... khiến Siha tỉnh ngộ. Sau giờ 
thuyết pháp Siha thỉnh Phật và chư Tăng hôm sau về 
nhà ông cúng dường. Phật nhận lời. 


Hôm sau Phật đến nhà Siha thỌ trai, tướng Siha 
thiết trai cúng dường Phật những món thượng vị, và 
tỰ tay ông bưng sớt cúng dường Phật và chư Tăng. 


Do lòng đỗ ky củỦa ngoại đạo Nigantha nên họ 
dùng kế hạ uy tín Phật, họ bèn đánh trỐng chiêng rao 
khắp nẽo đường phố nói: 'Tướng Siha giết vật cúng 
Gotama, Gotama biết mà vẫn ăn ". 


Tin ấy lan khắp mọi nơi... Có người đến báo cáo 
với Tướng Siha, ông nói: 


( "Đã lâu các người ấy muốn chỉ trích đức Phật và 
chư Tăng hưng không cơ hội để họ nói. Những điều 
xuyên tạc ấy đều vô cớ, trống rỖng không đúng lễ 
thật". 


Phật thọ trai xong, Ngài thuyết pháp sách tấn cho 
Tướng Siha và những người thân thuộc. Nghe pháp 
xong mỌi người đều rất vui mừng tin nhận rồi lui. 
Phật trở về tỉnh xá. 

(Trích lược Tăng Chỉ BỘ Kinh). 


Bình: 


Qua bài kinh trên chúng ta thấy sự cẩm hóa khéo 
léo nhiệm mầu của đức Phật. Ngài cảm hóa thế nào? Có 
phải Ngài dùng uy quyền thế lực để áp bức kẻ khác theo 
mình chăng? Có phải Ngài dùng xảo thuật thu hút người 
khác chăng? Có phải Ngài dùng lời lẽ hay, khéo léo lôi 
cuốn người chăng? Không! Hoàn toàn không! Ngài chỉ 
dùng đạo đức và hành động chân thật để cảm hóa 
người. 

Qua lời xuyên tạc của ngoại đạo gắn cho Ngài là 
xấu, dở, chủ trương những cái vô lý thấp hèn như: 
Gotama chủ trương không hành động, có hành động, 
nhàm chán, đoạn diệt, hư vô v.v... Nhưng Ngài vẫn 


điềm nhiên không phản đối, và vẫn ung dung giải thích 
lập trường đúng với chánh pháp làm cho Tướng Siha 
phải cảm thán tinh thần cao thượng và giáo lý siêu việt 
của Ngài, ông bèn bổ ngoại đạo xin quy y, tích cực Ủng 
hộ Tam Bảo. 


Khi thuyết phục được một người có uy tín lớn của 
ngoại đạo như Tướng Siha và ông ta xin quy y Tam bảo, 
lý đáng Phật cũng hãnh diện chấp thuận và khuyến 
khích Tướng Siha, lấy uy quyền lôi cuốn ngƯời dưới 
tay mình theo Phật, để uy tín Ngài càng lên cao, không 
ngờ Phật ngăn lại: "Này Siha, hãy chín chắn suy nghĩ, 
chín chắn suy nghĩ kỹ! Có suy nghĩ chín chắn mới tốt, 
nhất là người có danh vị lớn như ngươi". 


Ở đây Phật dạy, những ai tin Ngài phải đ trí phán 
đoán, nhận xét một cách thấu đáo sẽ tin. Như câu Phật 
thường nói: "Tin ta mà không hiểu ta là bài báng ta". 
Hiểu trước tin sau, lòng tin mới vững chắc và giúp cho 
mình thêm trí tuệ. Trái lại, tin một cách mù quáng thì 
lòng tin yếu đuối, cạn cợt dễ bị người xuyên tạc và gạt 
gẫm v.v... vì không có trí tuệ. Đức Phật không chấp 
nhận chúng ta đến với Ngài bằng lòng tin như vậy. Do 
lập trường chân chánh và đầy đạo lý ấy nên Ngài thuyết 
phục được Tướng Siha. 


Một điều nữa không kém phần đạo lý. Sau khi 
Tướng Siha trở thành một Phật tử đã phát nguyện tích 
cực cúng dường Tam Bảo v.v... lý đáng Phật khuyên 
giữ trọn lời hứa và khích lệ phục vụ cho Phật cùng 
đoàn thể của Phật (Pháp Tăng). Nhưng với tinh thần vô 
tư không chút vụ lợi, đặt đạo lý từ bi bình đẳng lên trên, 
Ngài dạy: "Đã từ lâu gia đình ngươi là giếng nước mưa 
nguồn cho người Nigantha, vậy ngươi nên tiếp tục Ủng 
hộ họ. Hãy dùng thức ăn cúng dường cho những ai đến 
với ngươi". 


Thật cao cả thay cho lòng thương bao la của đức 
Phật, thương tất cả chúng sanh như một, không đặt 
riêng tư, không chia thân sơ, cao thấp... Thật xỨng đáng 
với danh "Đạo sư của Trời Người, cha lành trong bốn 
loại" (Thiên nhân chi Đạo sư, tứ sanh chi TỪ phụ). 


Đoạn rốt sau, vì đạo hạnh của Ngài cao cả như 
vậy nên thu hút phần đông tín đồ phái Nigantha (Ni Kiền 
TỬ) theo Phật, do đó họ tìm cách hạ uy tín Ngài bằng 
câu chuyện xuyên tạc trên. Nhưng Phật vẫn bình thắn 
không chút phẳn kháng việc ngoại đạo vu khống. Ngài 
chỉ để Tướng Siha (đệ tử của phái Nigantha trước kia) 
xác minh mà thôi. Đây cũng là một điểm kỳ đặc nữa của 
đức Phật. 


8. Phật thăm bịnh 


Kinh Tạp A Hàm chép: Ngài Sa Mi Đề Quật Đa 
(Samitigutta) trong thỜi gian tu tập, Ngài mắc bệnh 
phong cùi nằm trong phòng Tăng chúng, chân tay dần 
dần bị lỞ loét hết, đau đớn vô cùng. Một hôm Phật đến 
thăm ông, sau khi săn sóc cho ông. Phật đặc biệt dạy 
ông lẫy công án khổ cằm trong TỨ niệm trụ đỂ quán 
tưởng. Sa Mi Đề Quật Đa liền chí thành tu pháp ấy và 
được giải thoát. Sau ông làm mấy câu kệ tự thuật như 
sau: 

Kiếp trước gây nghiệp ác 
Kiếp này chịu quà khỔ 
Nhân khổ của kiếp sau 
Nay đã tiêu trù hết. 


Đến khi duyên hết, Ngài ra đi mà không biến sắc, 
ngồi thần nhiên nhằm mắt thị tịch. 
Ngài Xá Lợi Phất có làm bài kệ khen ngợi rằng: 


ĐDày công vun phạm hạnh 
Khéo tu tám Đạo chánh 

Vui về đón cái chết 

Như người khôi bệnh nặng. 


Bình: 


Sanh, già, bệnh, chết là lễ thường, không ai tránh 
khỏi, dù xuất gia hay tại gia cũng vậy. Ngài Si Mi Đề 
Quật Đa, đang khi tu mắc chứng bệnh phong cùi dường 
như tuyệt vọng. Tuy ông Ở trong hoàn cảnh bi đát tột đỘ, 
nhưng nhờ gặp được chánh pháp mà ông thoát khổ hiện 
tại và ra khỏi sanh tử nhiều kiếp. 


Khi ông bất lực trước những khổ đau ray rỨt, vừa 
lúc Phật đến an ủi vỗ về và đem pháp lành giáo hóa, 
khiến ông nương đó tu tập mà được giải thoát. Pháp ấy 
chính là vị thuốc hay cứu ông cả hai thứ bệnh: vật chất 
lẫn tinh thần. 


Phật dạy ông quán "khổ cẩm" trong TứỨ niệm trụ, 
tức bốn pháp trụ tâm (quán thân, quán thọ, quán tâm, 
quán pháp) mà đây là pháp trụ tâm nơi cẳm thọ khổ (khổ 


cảm). 


Khi trụ tâm quán xét thấy khổ thọ không thật cho 
nên lần lần ông hết khổ, mặc dù thân ông vẫn có bệnh 
và ông bình thắn khi thị tịch. 

Ở một bài kinh khác Phật dạy: Khi vị ấy cảm thọ 
một cẩm thọ cùng tận sức chịu đựng của thân, vị ấy tuệ 
tri: "Ta đang cảm thọ một cẩm thọ cùng tận sức chịu 
đựng của thân". Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng 
tận sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta đang 


cảm thọ một cẳm thọ cùng tận sức chịu đựng của sinh 
mạng" và vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng 
chung ở đây mọi cảm thọ cẩm giác không có gì đáng 
hoan hỞ, sẽ đi đến lắng dịu". 


Ví như này các Tỳ Kheo do duyên dầu và tim bấc, 
một ngọn đèn được cháy đỏ, khi dầu và tim bấc khô cạn 
cháy hết, không được tiếp nhiên liệu thêm ngọn đèn ấy 
bị tắt. Cũng vậy, khi cảm thọ một cẩm thọ cùng tận sức 
chịu đựng của thân, vị ấy tuệ tri rằng: "Ta đang cảm thọ 
một cảm thọ cùng tận sức chịu đựng của thân". Cho 
đến vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng chung Ở 
đây, mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỞ, sẽ đi đến 
lắng dịu". 


Nghĩa là khi cẳm thọ một cảm thọ đau khổ cùng 
tột, chúng ta vẫn tỉnh sáng rõ ràng trên cẩm thọ đó, 
không khởi tham, sân, si tỨc chúng ta đã làm chủ được 
cảm thọ đó và đang trụ tâm trong thiền định. VỊ ấy ra đi 
không để lại dấu vết! 


Cũng cùng mỘt trường hợp này, chúng ta hãy xét 
qua các vị Thiền Sư: 


Ngài Động Sơn đến thăm một vị Tăng đang nằm 
bệnh, Tăng hỗi: 


( Khi gió lửa phân ly sẽ về đâu? 

Ngài Động Sơn đáp: 

( Khi đến chẳng mang một vật, khi đi cũng thế ấy! 
( Tuy nhiên thân con chẳng an (bị đau nhức). 

( Thân đau nhức có cái chưa từng đau nhức. 

( Cái không đau nhức thế nào? 

( Ngộ thì trong gang tấc, mê thì cách núi đồi. 


( Xin Hòa Thượng chỉ cho con đường sẽ hướng 
đến? 


( Tối đen tợ như sơn, hiện tại tức thành lập (Chỉ 
nhớ hiện tại, đừng nghĩ đến quá khứ vị lai...). 

Xét qua ý Phật và ý Tổ đều đồng không khác. Sở dĩ 
chúng ta thấy có khổ có vui, vì chúng ta chạy theo thức 
tình phân biệt sống với ngoại cảnh mà quên hẳn nội 
tâm. Một khi nhận biết cẳnh ngoài là duyên hợp tạm bợ. 
Có là duyên hợp, không bởi duyên tan, tan hợp bởi 
duyên của căn trần, chứ trong tánh thật không có tan và 
hợp. Vì vậy, nên Ngài Động Sơn nói: "Thân đau nhức có 
cái chưa từng đau nhức!". Chúng ta hằng sống với cái 
chưa từng đau nhức, thì còn có gì làm động được đến 


ta. 


09. Kinh Thiên sứ 
Trong Trung BỘ Kinh, Phật bảo: 


( "Này các Tỳ Kheo! Điều ta đang nói, ta không 
phải nghe từ một Sa Môn hay Bà La Môn nào khác. 


Những điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, 
chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi "'. 


Thế Tôn thuyết giằng như vậy. Ngài lại nói thêm 
như sau: 
"Dầu Thiên Sứ báo động 
(già, bệnh, chết). 
Thanh niên vẫn phóng dật 
Chúng ưu buồn lâu dài 
Sanh làm người hạ liệt 
Ở đây bậc Chân nhân 
Được Thiên Sứ báo động 
Không bao giờ phóng dầt 
Trong diệu pháp bậc Thánh 
Thấy sợ trong chấp thủ 
Trong hiện hữu sanh tử 
Được giải thoát chấp thủ 
Sanh từ được đoạn trừ 
Được yên Ổn an lạc 


Ngay hiện tại tịch tịnh 

Mọi oán hận sợ hãi 

Các vị ấy vượt qua 

Mọi đớn đau sầu khỔ 
Chúng đều được siêu thoát"". 


Bình: 


Trước tiên Phật xác định: Những điều Phật đang 
nói, chính do Ngài biết, Ngài thấy và Ngài hiểu chứ 
không phải do nghe các vị Sa Môn hay Bà La Môn nói. 
Những điều ấy là gì? Tức là già, bệnh và chết. Phật 
dùng bài kệ trên để giải thích. 

Bốn câu kệ đầu chỉ cho kể phàm phu sĩ mê, mặc dù 
già, bệnh, chết (Thiên Sứ) báo động, cho biết ai ai rồi 
cũng đi đến đó, nhưng họ vẫn buông lung đam mê ngũ 
dục (tài, sắc, danh, thực, thùy). Bởi đam mê ngũ dục, mà 
gây nghiệp thọ báo, chịu các đau buồn hiện tại và đời 
sau. Nếu có được sanh làm người cũng là kể hạ liệt 
thấp kém. 


Sáu câu kệ sau Phật nói: Ở đây ngược lại các vị 
chân thật tu hành, biết rõ sự già, bệnh, chết, mau chóng, 
nên không một niệm buông lung, thường sống trong 
diệu pháp của Phật. Các vị này thấy sợ các chấp thủ và 
trong sanh tử hiện hữu. Do vậy giải thoát chấp thủ, sanh 


tử được đoạn trừ. Họ yên Ổn an lạc, ngay hiện tại được 
tịch tịnh. Các vị ấy vượt qua mọi oán hận sợ hãi và mỌi 
đớn đau sầu khổ. 

Tóm lại đại ý Phật nói: Tai hại của người si mê dù 
biết già, bệnh, chết, không ai tránh khổi mà vẫn buông 
lung chạy theo ngũ dục, nên hiện đời có nhiều lo âu sầu 
khổ, đời sau sanh làm người hạ liệt; và khen ngợi người 
có trí tuệ chân thật tu hành biết rõ sự già, bệnh, chết, vô 
thường mau chóng, nên không buông lung. Biết sợ sanh 
tỬ và niệm ái trước trong sanh tử, hằng cầu thoát ly 
sanh tử, kết quả họ sẽ được an lạc, tịch tịnh dứt mọi 
khổ đau phiền lụy được siêu thoát tự tại. 

Đây là điều kiện cốt yếu mà người tu phải thường 
tỉnh giác. Nếu môt niệm xen hở (buông lung) tức bị sanh 
tỬ trói cột. Hằng nhớ tức là giải thoát. 

Trong kinh Di Giáo, Phật dạy: "Phải nghĩ đến lửa 
vô thường đang thiêu đốt thế gian, phải sớm cầu tự độ, 
chớ vì nhân duyên ngủ nghỉ (buông lung) mà để một đời 
qua suông không được lợi ích”. 


Vậy ai là người thấy rõ ba cõi là nhà lửa đang 
bừng cháy, phải nương lời Phật dạy trên tinh tấn tu 
hành để độ mình và đỘ thoát chúng sanh ra khỏi nhà lửa 


ba cối. 


10. Tứ Diệu Đế 


Trung BỘ Kinh chép: Tại thành Ba La Nại, vườn 
Lộc Uyển, Tôn giả Xá Lợi Phất gọi các Tỳ Kheo: Này 
Chư hiền, vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn khai 
thị, tuyên thuyết, thị thuyết, kiến lập, mỞ rộng, phân 
biệt, hiển lộ về Khổ, Tập, Diệt, Đạo Thánh để. 


Này Chư hiền! Thế nào là Khổ Thánh đế? Sanh 
là khỔ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi 
khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, 
năm thù uẩn là khổ. 


Này Chư hiền! Thế nào là sanh? 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại sự 
sẵn xuất, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, 
sự xuất hiện các uẫn, sự hoạch đắc các căn. Này Chư 
hiền, như vậy gọi là sanh. 


Này Chư hiền! Thế nào là già? 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại sự 
niên lão, sự hư hoại, trạng thái răng rụng, trạng thái 
tóc bạc da nhăn, tuỔi thọ rút ngắn, các căn hÙy hoại. 
Này Chư hiền như vậy gọi là già. 


Này Chư hiền! Thế nào là chết? 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại sự 
tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự 
tử vong, thời đã đến, các uẫn đã tận diệt, sự vất bỗ tử 
thi. Này Chư hiền, như vậy gọi là chết. 


Này Chư hiền! Thế nào là sầu? 


Này Chư hiền! Với những ai gặp phẫi tai nạn 
này, hay tai nạn khác, với những ai cầm thọ sự đau 
khổ này hay đau khỔ khác, sự sầu củỦa người ấy. Này 
Chư hiền, như vậy gọi là sầu. 


Này Chư hiền! Thế nào là bi? 


Này Chư hiền! Với những ai gặp phẫi tai nạn 
này, hay tai nạn khác, với những ai cằm bị đau khỔ 
này hay đau khổ khác, sự bì ai, sự bì thầm, sự than 
van, sự than khóc, sự bì thán, sự bỉ thỐống của người 
ấy. Này Chư hiền, như vậy gọi là bi. 


Này Chư hiền! Thế nào là khỗ? 


Này Chư hiền! Sự đau khổ về thân, sự không 
sẵng khoái về thân, sự đau khổ do thân cằm thọ, sự 
không cầm khoái do thân không cằm thọ. Này chư 
hiền, như vậy gọi là khổ. 


Này Chư hiền! Thế nào là Wu? 


Này Chư hiền! Sự đau khổ về tâm, sự không 
sẵng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cằm thọ, sự 
không cầm khoái do thân không cằm thọ. Này chư 
hiền, như vậy gọi là ưu. 


Này Chư hiền! Thế nào là não? 


Này Chư hiền! Với những ai gặp tai nạn này hay 
tai nạn khác, với những ai cằm thọ sự đau khổ này, 
hay đau khỔổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, 
sỰ tryệt vọng củỦa người ấy. Này chư hiền, như vậy 


gọỌi là não. 
Này Chư hiền! Thế nào là cầu bất đắc khổ? 


Này Chư hiền! Chúng sanh bỊ sanh chỉ phối khởi 
sự mong cầu: Mong rằng ta khỏi b] sanh chỉ phối, 
mong rằng ta khỏi phi đi thác sanh. LỜi mong cầu ấy 
không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc 
khổ. Này Chư lưền, chúng sanh bị già chỉ phối, chúng 
sanh bị bệnh chỉ phối, b chết chỉ phối, b] sầu, bi, khổ, 
ưu, não chỉ phối, khỞi sự mong cầu: mong rằng ta 
khỏi bị sầu, bi, khổ, ưu, não chỉ phối. Mong rằng ta 
khôi đương chịu sầu, bi, ưu, não, khổ. LỜi mong cầu 
ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bẫt đắc 
khổ. 


Này Chư hiền! Như thế tóm lại năm thủ uẫn là 
khổ như: Sắc thủ uẩn là khổ, thọ thủ uẩn, tưởng thủ 
uấn, hành thù uẩn, thức thủ uẫn. Này Chư hiền như 
vậy tóm lại năm thù uẫn là khổ. 


Này Chư hiền! Thế nào là Khổ Tập Thánh đế? 


Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỆ và 
tham, tìm cầu hŸ lạc chỖỗ này hay chỗ kia. Như dục ái, 
hữu ái, vô hữu ái. Này Chư liền, như vậy gọi là Khổ 
Tập Thánh đễ. 


Này Chư hiền! Thế nào là Khổ Diệt Thánh đế? 


Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự 
xả ly, sự khí xã, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái 
ấy). Này Chư liền, như vậy gọi là Khổ Diệt Thánh đế. 


Này Chư hiền! Thế nào là Khổ Diệt Đạo Thánh 
đế? 


Đó là Thánh đạo tám ngành, tức chánh tri kiễn, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Này Chư hiền! Thế nào là Chánh tri kiến? 

Này Chư hiền! Tri kiến về khổ, tri kiến về tập, tri 
kiến về diệt, tri kiến về khổ diệt đạo. Này Chư hiền, 


như vậy gọi là Chánh tri kiến. 
Này Chư hiền! Thế nào là Chánh tư duy? 


Này Chư hiền! Tư duy về ly dục, tử duy về vô 
sân, f duy về bất hại. Này Chư hiền, như vậy gọi là 
Chánh tư duy. 

Này Chư hiền! Thế nào là Chánh ngữ? 

Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, 
tỰ chế không nói ác khẩu, tự chế không nói Ÿ ngữ. 
Này Chư hiền, như vậy gọi là Chánh ngữ. 

Này Chư hiền! Thế nào là Chánh nghiệp? 

TỰ chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, 
tự chế không tà dâm. Này Chư hiền, vậy gọi là Chánh 
nghiệp. 


Này Chư hiền! Thế nào là Chánh mạng? 

Này Chư hiền! Ở đây vị Thánh đệ tử, từ bỏ tà 
mạng, sinh sống bằng chánh mạng. Này Chư hiền, 
như vậy gọi là Chánh mạng. 

Này Chư hiền! Thế nào là Chánh tỉnh tấn? 

Này Chư hiền! Ở đây vị Tỳ Kheo đối với các ác 
bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muỐn không cho 


sanh khởi. VỊ này nỖ lực tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. 
Đối với các pháp ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muốn trừ diệt. V] này nỗỖ lực tính tấn, quyết tâm trì chứ. 
Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muỐn 
làm cho sanh khởi. VỊ này nỗỖ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, 
trì chí. ĐỐi với các thiện pháp đã khi sanh, khởi lên ý 
muốn cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng 
trưởng, phát triỂn viên mãn. VỊ này nỖ lực tỉnh tấn, 
quyết tâm trì chí. Này chư hiền, như vậy gọi là Chánh 
tỉnh tấn. 


Này Chư hiền! Thế nào là Chánh niệm? 


Này Chư hiền! Ở đây vị Tỳ Kheo, sống quán thân 
trên thân, tỉnh cần, tình giác, chánh niệm. Sau khi chế 
ngự tham ưu Ở đời, trên các cằm thọ, trên các tâm. 
Quán pháp trên các pháp, tỉnh tấn, tỉnh giác, chánh 
niệm. Sau khi chế ngự tham ưu Ở đời. Này Chư hiền 
như vậy gọi là Chánh niệm. 


Này Chư hiền! Thế nào là Chánh định? 


Này Chư hiền! Ở đây vị Tỳ Kheo, ly dục, ly ác 
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỆ 
lạc do ly dục sanh. VỊ ấy làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thÚ hai, một trạng thái hỘ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. VỊ 


ấy sau khi xà niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ 
ba. VỊ ấy xã lạc xã khổ, diệt hỷ ưu đã cằm thọ trước, 
chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, 
xã niệm thanh tịnh. Này Chư hiền, như vậy là Chánh 
định. 


Tôn già Xá Lợi Phất thuyết giằng như vậy. Các v] 
Tỳ Kheo ấy hoan hỆ tin thọ lời Tôn già Xá Lợi Phất 
dạy. 


Bình: 

Tứ Diệu Đế cũng gọi là TỨ Thánh Đế. Chữ Tứ là 
bốn, chữ Diệu là nhiệm mầu, chữ Đế là chắc thật. 
Nghĩa là bốn lễ thật nhiệm mầu. Phật nói bốn lẽ thật 
nhiệm mầu này dù trải qua thời gian, không gian vẫn 
không thay đổi. Hàng Thanh Văn nương theo bốn lẽ thật 
nhiệm mầu này mà giác ngỘ giải thoát, tức là chứng tứ 
quả Thanh Văn (Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A 
La Hán). 

Tứ Đế này có hai phần: Một phần nhiễm, một 
phần tịnh, hay một phần nhân quả thế gian, một phần 
nhân quả xuất thế gian. Khổ, Tập là nhân quả thế gian 
(nhiễm). Diệt, Đạo là nhân quả xuất thế gian (tịnh), giải 
thoát sanh tỬ. 


Giờ đây chúng ta hãy gẫm sâu từng phần của pháp 
Tứ Đế. Trước hết xét về phần Khổ, Tập là nhân quả 
của thế gian (pháp nhiễm). Trước Phật nói về cái quả 
khổ của sự sanh tử (gồm có tám khổ văn kinh đã nói) 
mà mỗi chúng sanh phải nhận lãnh trong ba cõi sáu 
đường. Các khổ ấy tuy có vô lượng, nhưng không ngoài 
hai thứ khổ căn bản: 1. Khổ về vật chất. 2. Khổ về tinh 
thần. Khổ về vật chất thì có sanh, già, bệnh, chết. Khổ 
về tinh thần thì có khổ yêu thích xa lìa, khổ oán hận gặp 
gỡ, khổ mong cầu không toại ý, khổ về năm ấm xí 
thạnh. Tóm lại, do chấp giữ năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức) mà có các khổ. Tức là Khổ Đế... 


Muốn dứt quả khổ sanh tử, Phật dạy phải đoạn 
trừ tập nhân (nguyên nhân tạo thành sanh tử). Nguyên 
nhân nào tạo thành sanh tử? Tức là phiền não. Phiền não 
có rất nhiêu đến 84.000 phiền não trần lao, nhưng không 
ngoài sáu món căn bản phiền não là: Tham, sân, si, mạn, 
nghi, ác kiến. Aïc kiến lại chia: Thân kiến, biên kiến, 
kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, tạo thành 10 kiết sử trói 
cột và sai sử chúng sanh luân chuyển trong ba cõi (căn 
cứ trong ba cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới thì gồm 
có 88 món Kiến hoặc, 81 món Tư hoặc). 

Tóm lại, phiền não tuy nhiều nhưng gốc tỪ tam 


độc (tham, sân, si) mà ra, chỗ phát hiện của nó là thân, 


miệng và ý làm tập nhân sanh các phiền não, là Tập Đế. 


Chúng ta nên tìm hiểu nguồn gốc của tam độc có 
từ đâu? Như trên đã nói cội gốc của tam độc do si mê 
mà có. Bởi si mê nên chấp ngã, vì chấp ngã nên phiên 
não theo đó mà sinh. Dụ như vì chấp thân này là thật, 
nên tìm mọi cách bảo vệ cho thân... nếu việc gì làm cho 
thân thỏa mãn thì ưa thích, trái lại thì giận ghét... Tất cả 
phiền não khổ đau theo đó mà khởi. 


Vì vậy muốn đoạn trừ tập nhân sanh tử, Phật dạy 
phải dứt vô minh, tức là diệt trừ tâm sĩ mê chấp ngã, khi 
tâm si mê chấp ngã hết, thì tham sân và các phiền não 
khác của theo đó mà dứt. Tức là chúng ta dứt được tập 
nhân sanh tử, là con đường tiến lên Diệt Đế (Niết Bàn) 


Qua phần Diệt Đế, Đạo Đế là nhân quả xuất thế 
(tịnh) ra khỏi sanh tử. 


Diệt đế tức là Niết Bàn. Niết Bàn là quả vị an lạc 
tịch tịnh, là mục đích của người tu Phật hướng đến. 
Niết Bàn gồm có hai thứ: 1. Hữu dư y Niết Bàn. 2. Vô 
dư y Niết Bàn. Niết Bàn Hữu dư y là Niết bàn mới diệt 
phiền não vẫn còn thân nghiệp báo ngũ uẩn. Niết bàn Vô 
dư y là Niết Bàn đã dứt được uẩn thân. Con đường tiến 
đến Niết Bàn là do dứt sạch ái nhiễm diệt tham, sân, sỉ 
tức dứt được tập nhân trong ba cõi. Con đường tiến lên 


này là Đạo Đế. 


Đạo Đế là con đường dẫn đến ly dục, ái tận, Niết 
bàn. Con đường ấy đúng với Chánh Pháp và hợp với 
chân lý, có khả năng đưa chúng sanh ra khỏi sanh tử. Đó 
là con đường Bát Chánh Đạo, tức tám con đường chánh, 
hướng đến quả giải thoát. 


Tám con đường ấy là: 1. Chánh Kiến, 2. Chánh Tư 
Duy, 3. Chánh Ngữ, 4. Chánh Nghiệp, 5. Chánh Mạng, 
6. Chánh Tinh Tấn, 7. Chánh Niệm, 8. Chánh Định. 


Thế nào là Chánh Kiến? Tức là nhận biết pháp Tứ 
Đế như thật (lìa các tà kiến: Chấp có, chấp không, chấp 
đoạn, chấp thường). 


Thế nào là Chánh Tư Duy? Tư duy về ly dục vô 
sân, bất hại. 


Thế nào là Chánh ngữ? Không nói láo, không nói 
hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói ỷ ngữ. 

Thế nào là Chánh nghiệp? Giữ giới chân chánh, 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. 


Thế nào là Chánh mạng? Xa la tà mạng, thực hành 
chánh mạng (nghề nghiệp sinh sống chân chánh). 


Thế nào là Chánh tinh tấn? Siêng năng đoạn ác tu 


thiện. Điều ác chưa sanh không để sanh, điều ác đã sanh 
khiến đoạn diệt, điều thiện đã sanh khiến sanh, điều 
thiện đã sanh khiến tăng trưởng. 


Thế nào là Chánh niệm? Thường quán thân, quán 
thọ, quán tâm, quán tinh cần tỉnh giác để xa lìa tham ưu 
ở thế gian. 


Thế nào là Chánh định? An trụ tâm trong Tứ thiên: 
1. Do ly dục sanh hỷ lạc, 2. Do định lực kiên cố sanh hỞ 
lạc, 3. Do la được hai thứ hỷ lạc trên mà được cái vui 
diệu lạc, 4. Do xả được niệm khổ vui mà được đến chỗ 
tịch tịnh bất động. 


Tóm lại, Tứ Diệu Đế là bốn lẽ thật do đức Phật 
phát minh. Bốn lẽ thật này chỉ cho chúng sanh thấy rõ 
cái khổ của sự luân hồi trong ba cõi (khổ đế) và nguyên 
nhân tạo thành sự luân hồi ấy (Tập Đế). Khi chúng sanh 
biết được khổ đau của luân hồi sanh tử và nguyên nhân 
tạo nên luân hồi sanh tử ấy mới khởi niệm xa la cầu 
giải thoát sanh tử. Bây giờ Phật mới chỉ thẳng mục đích 
thoát ly sanh tử là đạt đến Niết Bàn an lạc (Diệt Đế). 
Con đường đạt đến Niết Bàn chính là pháp Bát Chánh 
Đạo (Đạo Đế!. 


Vậy ai là người muốn dứt hết khổ đau trong sanh 
tử, được tự tại giải thoát, đến quả vô sanh, phải nương 


theo pháp Tứ Diệu Đế Phật dạy trên làm kim chỈ nam 
tiến đạo, con đường thoát ly sanh tử quyết định sẽ đến 
gần. 


11. Lý duyên khởi 
Trung BỘ Kinh chép: Ngài A Nan Đà bạch Phật: 


( Bạch Thế Tôn! Cho đến mức độ nào là vừa đủ 
để nói: "Vị Tỳ Kheo thiện xảo về duyên khởi "'. 


( Ở đây này A Nan Đà, vị Tỳ Kheo nên biết như 
Sau: 

Nếu cái này có, cái kia có, do cái này sanh, cái kia 
sanh, nếu cái này không có, cái kia không có, do cái 
này diệt, cái kia diệt, tức là Vô mình duyên Hành, 
Hành duyên Thức, Thức duyên Danh Sắc, Danh Sắc 
duyên Lục Nhập, Lục Nhập duyên Xúc, Xúc duyên 
Thọ, Thọ duyên Aii, Ai duyên Thủ, Thù duyên Hữu, 
Hữu duyên Sanh, do duyên Sanh, Lão, TỪ, Sầu, Bì, 
Khổ, Ưu, Não sanh khi. 


Như vậy, này A Nan Đà là sự tập khởi cỦa toàn 
bộ khổ uẩn này. Nhưng do diệt trừ, sự diệt trừ, sự Iy 
dục hoàn toàn của chính Vô Minh này, các Hành diệt, 
do các Hành diệt Danh Sắc diệt. Do Danh Sắc diệt Lục 


nhập diệt. Do Lục nhập diệt Xúc diệt. Do Xúc diệt ThỌ 
diệt. Do Thọ diệt Aii diệt. Do Aïï diệt ThÙ diệt. Do Thủ 
diệt Hữu diệt. Do Hữu diệt Sanh diệt. Do Sanh diệt 
Lão, TỪ, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não đoạn diệt. Như vậy là 
đoạn diệt hoàn toàn của khổ uẫn này. Cho đến như 
vậy này A Nan Đà là vừa đủ để nói vị Tỳ Kheo thiện 
xão về Duyên khi. 


Bình: 


Phật chỈ nguyên nhân đưa con người vào đường 
sanh tử và mối manh giải thoát sanh tử một cách rõ ràng 
là 12 nhân duyên. Sự liên quan của 12 nhân duyên rất 
mật thiết, như sợi dây xích có 12 vòng... Khởi đầu của 
12 vòng đó là Vô minh. Bởi một niệm bất giác nên hiện 
có Vô minh. Từ Vô minh nên có khởi niệm sanh diệt tạo 
nghiệp tức là Hành. Bởi do Hành thúc đẩy Thức đi thọ 
sanh tức là Thức. Thức và sắc chất hòa hợp thành bào 
thai gọi là Danh Sắc (vật chất và tinh thần). Do có Danh 
Sắc nên có Lục Nhập (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Bởi 
có Lục Nhập nên có Xúc, có Xúc nên sanh cẳm Thọ. Vì 
cảm thọ nên có thọ vui hoặc thọ khổ. Nếu thọ khổ thì 
sanh tắng (ghét), thọ vui thì sanh Aïi (ưa). Do Aiïi nên 
muốn bảo vệ vật mình yêu thích tức có Thủ. Bởi chấp 


thủ nên mới có thân sau là HỮu. Do có thân sau nên mới 


có Già, Bệnh, Chết, Ưu, Bi, Khổ, Não. Đó là theo chiều 
lưu chuyển (sanh diệt) tức là theo chiều thuận của sanh 
tử. 

Trái lại, nếu trí huệ quán sát đứt si mê điên đảo, 
tức là phá vô minh. Vô minh hết thì niệm sanh diệt cũng 
hết, tức là dứt hành. Hành diệt thì thức cũng hết (thức 
diệt). Thức hết thì danh sắc cũng hết. Danh sắc hết thì 
lục nhập cũng không, lục nhập không nên không có xúc, 
xúc không thì thọ cũng không, thọ không thì ái cũng 
không, ái không thì thủ cũng không, thủ không thì thân 
sau cũng dứt, thân sau dứt, sự già, chết, lo buồn, khổ 
não cũng theo đó đoạn dứt. Tu tập quán sát như thế gọi 
là "quán hoàn diệt". Nghĩa là quán ngược chiều sanh tử 
để được giải thoát. 


Tóm lại, nhìn vào 12 nhân duyên chúng ta thấy vô 
minh là chủ động đầu mối sanh tỬ, tiêu diệt vô minh là 
giải thoát sanh tử. Bởi đầu mối còn thì chi mạt ngọn 
ngành tiếp nối sanh trưởng, đầu mối diệt thì chi mạt 
ngọn ngành theo đó hết sạch. 


Vậy nên người tu tập phải quán triệt lý nhân duyên 
của Phật dạy và dùng thanh kiếm trí tuệ sắc bén, thẳng 
tay chặt đứt sợi dây vô minh ràng buộc chúng ta trong 
nhiều kiếp để ra khỏi ngục tù sanh tỬ. 


12. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 
Tôi nghe như vầy: 


Một hôm Thế Tôn Ở thành Xá Vệ Kỳ Đà, tại tỉnh 
xá ông Cấp Cô Độc. Rồi thanh miên Subha 
Todeyyaputfta đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến nói với 
Thế Tôn những lời chào đón hồi thăm rồi, hền ngồi 
xuÕng một bên. Thanh niên Todeyyyuputffa bạch với 
Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama do nhân gì, do duyên 
øì, giữa loài người với nhau, khi chúng là loài người, 
lại thấy có người liệt có người ưu? Thưa Tôn giả 
Gotama chúng ta thấy có người đoằn thọ (chết yếu), có 
người trường thọ (sỐng lâu), có người nhiều bịnh, 
người ít bệnh, có người xấu sắc, có người đẹp sắc, có 
người quyền thế lớn, người quyền thế nhÖ, người tài 
sẵn lớn, người tài sẵn nh, có người thuộc gia đình hạ 
liệt, có người thuộc gia đình cao quý, có người có trí 


tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tiệ? Thưa Tôn giả 
Gotama, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau 
mà lại thấy có người liệt, người u? 


Phật đáp: 


( Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là £zừa fự cỦa nghiệp, nghiệp là thai tạng, 
nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp 
phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. 


( Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà 
Tôn giả Gofama nói một cách vẫn tắt không có nghĩa 
rộng rãi. Lành thay! Nếu Tôn già Gotama thuyết pháp 
cho tôi, đỂ tôi có thỂ hiểu nghĩa mỘt cách rộng rãi, 
điều mà Tôn già Gotama nói mỘt cách vắn tắt, không 
có giằi nghĩa rỘng rãi, thì tôi không hiểu được. 


( Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm ta sẽ 


( Thưa vâng Tôn giả! 

Rồi Thế Tôn nói nhƯ sau: 

( "Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông sát sanh tàn nhẫn tay lắm máu, tâm 
chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các 


loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy. Sau khi thân hoại, mạng chung bỊ 
sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu không 
sanh vào cối dữ, mà được sanh làm loài người, chỗ 
nào nó sanh ra nó phầi đoằn mạng (chết yêu). Con 
đường ấy đưa đến đoằn mạng. Này thanh niên tức là 
sát sanh tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đã 
thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. 


Nếu từ bỗ sát sanh, biết tàm quí, có lòng từ, sỐng 
thương sót đến hạnh phúc tất cà chúng sanh và các 
loại hữu tình. Do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh vào thiện thú, nếu sanh Ở loài người 
được trường thọ, đó là con đường đưa đến trường 
thọ. 


Ở đây, này thanh niên có người đàn bà hay người 
đàn ông tánh hay não hại các loại hữu tình với tay với 
cục đất hay với cây gậy, cây đao. Do nghiệp ấy thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, nó sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nếu không sanh vào cối đữ mà được đến loài 
người, chỗ nào nó sanh ra nó sẽ bị nhiều bệnh hoạn, 
con đường ấy đưa đến bệnh hoạn. Này thanh niên, tức 
là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với 
cục đất, hay với cây gậy, cây đao. 


Nhưng Ở đây, này thanh niên, nếu từ bỖ não hại 
các loài hữu tình, có lòng từ đối với các loại chúng 
sanh. Do nghiệp ãy thành đạt như vậy, thành tựu như 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung họ được sanh vào 
thiện thú. Nếu không sanh vào thiện thú, mà được 
sanh Ở loài người thì được í bệnh hoạn. Con đường 
ấy đưa đến ít bệnh hoạn. 


Ở đây này thanh niên, có người đàn bàn hay đàn 
ông phẫn nỘ, nhiều phật ý b] nói đến một chút thì bất 
bình, phẫn nỘ, sân hận, chÕng đối và tỏ lộ phẫn nộ, 
sân hận bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt nhƯ vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung bỊ 
sanh vào cối đữ. Nếu sanh được Ở loài người thì nó b] 
xấu sắc, con đường ấy đưa đến xấu sắc. Này thanh 
niên tức là phẫn nỘ, bất mãn v.v... 


Ở đây này thanh niên, nếu trái lại không phẫn nộ, 
không phật ý, không sân hận, bất mãn v.v... do nghiệp 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân 
hoạt mạng chung, họ được sanh vào thiện thú. Nếu 
được sanh Ở loài người thì được đẹp sắc. Này thanh 
niên, tức là không phẫn nỘ, không phật ý, không sân 
hận, không bất mãn v.v... 


Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông tật đố (ganh ty) đối với người khác được 
quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đành 
lễ cúng dường, sanh tâm tật đỗ (ganh ghét) ôm ấp tâm 
tật đố. Do nghiệp như vậy, thành tựu như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung nó sanh vào ác thú, nếu không 
sanh vào ác thú mà được sanh Ở loài người thì nó chỉ 
được quyền thế nhỗ. Con đường đưa đến quyền thế 
nhỏ. Này thanh niên, tức là tật đỖ, ôm tâm tật đố. 


Nhưng Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà 
hay người đàn ông, không có tâm tật đỐ (tâm ganh tYy) 
đối với ngững người khác được quyền lợi, được tôn 
trọng, cung kính, tôn sùng, đành lễ cúng dường, không 
sanh tâm tật đÕ, không ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung họ được sanh vào 
thiện thú, nếu có được sanh Ở loài người thì được 


quyền thế lớn, con đường ấy đưa đến quyền thế lớn. 
Này thanh niên, tức là không tật đỐ, không ôm tâm tật 
đố. 


Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn 
ông không bố thí cho vì Sa Môn hay Bà La Môn, đồ ăn 
uỐng, y phục, xe cỘ, vòng hoa, hương liệu, ngọa cụ, 
nhà cửa, đèn đuỐốc. Do nghiệp ấy, đạo xứ, địa ngục. 
Nếu không bỊ đọa xứ, địa ngục mà được sanh Ở loài 
người thì nó chỉ được tài sẵn nhỏ. 

Này thanh niên, nếu ngược lại thì sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, nếu sanh Ở 
loài người thì được tài sẵn (tài sẵn lớn). 

Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn 
ông, ngạo nghề, kiêu mạn, không đành lễ những 
người đáng đành lễ, không đứng dậy đối với những 
người đáng đứng dậy, không mời ngồi đối với những 
người đáng mời ngồi, không tôn trọng đối với những 
người đáng tôn trọng, không cung kính đối với những 
người đáng cung kính, không cúng dường đốt với 
những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, b] sanh vào cối dữ, đọa xỨ, nếu sanh 
được Ở loài người thì nó được sanh vào gia đình hạ 


liệt. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt là không cúng 
dường những người đáng cúng dường v.v... 


Nhưng Ở đây, này thanh niên, nếu ngược lại thì 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện 
thú. Nếu sanh Ở loài người, thì nó được sanh vào gia 
đình cao quí. Con đường đưa đến gia đình cao quý là 
cúng dường những người đáng được cúng dường 


V.V... 


Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn 
ông, sau khi đến v] Sa Môn hay Bà La Môn không thưa 
hồi: ( Thưa Tôn già! Thế nào là thiện? Thế nào là bất 
thiện? ThẾ nào là phạm tội? Thế nào là không phạm 
tội? Thế nào là cần phải thực hành? ThẾ nào là không 
cần phải thực hành? Tôi phải làm gì để không được 
lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi phải làm gì để được 
lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy thành đạt như 
vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, nó sanh vào ác thú, đọa xứ. Nếu sanh Ở loài 
người thì Ở vào loại trí tuệ kém. Con đường đưa đến 
trí tiệ kém, không được lợi ích và hạnh phúc lâu dài, 
tức là không thưa hỗi. 


Nhưng Ở đây, này thanh niên, nếu ngược lại tức 
là thưa hồi. Do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng 


chung, họ được sanh vào thiện thú. Nếu sanh Ở loài 
người thì được đầy đủ trí tuệ, đó là con đường đưa 
đến đầy đủ trí tuệ, lợi ích an lạc lâu dài. 


Ở đây này thanh niên, con đường đưa đến đoằẳn 
thọ, dẫn đến đoằn thọ, con đường đưa đến nhiều 
bệnh, dẫn đến nhiều bệnh, con đường đưa đến xấu 
sắc, dẫn đến xẫu sắc, con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn 
đến đẹp sắc, con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn 
đến quyền thế nh, con đường đưa đến quyền thế lớn, 
dẫn đến quyền thế lớn, con đường đưa đến tài sẵn 
nhỏ, dẫn đến tài sẵn nhỏ, con đường đưa đến tài sản 
lớn, dẫn đến tài sẵn lớn, con đường đưa đến gia đình 
hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt, con đường đưa đến 
gia đình cao quí, dẫn đến gia đình cao quí. Con đường 
đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuỆ yếu kém, con 
đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến đầy đủ trí tuệ. 

Này thanh miên Subha Todeyyaputfa các loài hữu 
tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. 
Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là 
có liệt có Ưu "". 


Khi nghe nói như vậy, thanh miên Subha 
Todeyyaputta nói với Thế Tôn: "Thật vì diệu thay! 


Thưa Tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuỐng, phơi bày những gì b] 
che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, 
đem ánh sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt 
có thể thấy sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotfamna dùng nhiều phương tiện, trình bày giải thích. 
Con nay xin quy y Tôn già Gofama, quy y pháp, quy y 
chúng Tỳ Kheo. Mong Tôn già nhận con làm đệ tử, từ 
nay cho đến mạng chung con trọn đời xin quy 
ngưỡng". 


Bình: 


Nhìn chung trên nhân loại chúng ta không khổi thắc 
mắc tại sao cũng đồng sanh làm người lại có sự sai biệt: 
Như người sống lâu, kể chết yếu, người mạnh khỏe, kể 
thì đau ốm, người nhan sắc đẹp đẽ, kẻ thân thể xấu xa, 
người sanh ra có những tài sản, có quyền thế lớn lao, 
ngƯỜi sanh ra nghèo cùng hạ liệt. Cho đến phần tinh 
thần cũng khác: kể khôn, người dại, kể thông minh, 
người ngu tỐi v.v... 


Ở đây Phật căn cỨ theo nghiệp để giải thích. Phật 
dạy: "Các loài hữu tình là chủ của nghiệp, là thừa tự 
của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, 
nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, 


nghĩa là có liệt có ưu". 


Các loài hữu tình (Tất cả chúng sanh có tình thức) 
đều là chủ nhân ông của tạo nghiệp. Nghiệp là những 
tập quán, những thói quen do ta huân tập lâu đời thành 
nghiệp, nhữ người tập uống rượu lâu thành người 
nghiền rượu, người tập đánh bạc lâu thành người cờ 
bạc v.v... nó phát xuất tỪ thân, miệng, ý của chúng ta 
chứ không phải từ đâu đem đến, nên gọi là "chủ tạo 
nghiệp". Khi đã tạo thành nghiệp, chúng hữu tình luôn 
luôn bị lệ thuộc vào nghiệp, làm tôi đòi cho nghiệp, như 
đầy tớ bị chủ nhà sai khiến. Nên gọi là "thừa tự" của 
nghiỆp. 


Từ nghiệp chuyễn biến mà chúng hữu tình sanh 
các cảnh giới lành, hoặc dữỮ v.v... nên gọi nghiệp là "thai 
tạng". Cuộc sống của các hữu tình đều hòa đồng với 
nghiệp không thể chia cách, như bà con thân thiết nên 
gọi là "quyến thuộc". Nghiệp là chỗ nương tựa cho 
mạng sống của chúng hữu tình. Còn nghiệp thì mạng 
sống còn, hết nghiệp thì mạng sống cũng theo đó mà 
dứt, nên gọi nghiệp là "điểm tựa". Các loài hữu tình bị 
luân chuyễn trong ba cõi sáu đường, đều do nghiệp dẫn 
và phân chia trong các cõi, nên gọi nghiệp "phân chia" 
các loài hữỮu tình. Chúng sanh có ưu liệt bất đồng gốc 
bởi do nghiệp không chi khác. 


(Phần này nói tổng quát của nghiệp, chúng ta nên 
xem lại văn kinh để rõ thêm về chi tiết của nghiệp mà 
Phật đã giải thích qua bài "Kinh Tiểu nghiệp phân biệt" 
này). 


Tóm lại, nghiệp là động cơ tạo thành cuộc sỐng sai 
biệt của con người. Nghiệp có sức mạnh lôi cuốn chúng 
sanh vào vòng lục đạo. Bởi nghiệp mà tạo nên quả khổ 
vui cho chúng sanh hiện tại và tương lai... 


Nghiệp phát xuất từ thân, khẩu, ý. Nếu thân, khẩu, 
ý hướng về chiều thiện thì con người sẽ tiến lên địa v] 
cao hơn như các cõi Trời v.v... Trái lại, nếu hướng về 
chiều ác thì con người phải đọa xuống địa ngục, ngạ 
quÏ v.v... Vì thế mà có lục đạo luân hồi. Trong hiện đời 
mỗi hành động tạo nghiệp đều có kết quả hiện tại và 


mai Sau. 


Nghiệp có tác dụng lớn lao như thế, nên người tu 
phải thận trọng, trong mọi lời nói, mỌi ý nghĩ, mọi việc 
làm, phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhất là đối với ý nghiệp 
càng phải thận trọng hơn. (Vì ý nghiệp là chủ động tạo 
nghiệp). Nghiệp đã tạo thì quả báo khó tránh. Kinh Nhân 
Quả có câu: "Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất 
vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự thọ". 
Nghĩa là: Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không 


mất, khi đã đủ nhân duyên, quả báo tự mình chịu. 


Vậy ai là người muốn hiện đời được an lạc hạnh 
phúc và sau khi lâm chung được kết quả sanh các cảnh 
giới lành phải tránh các điều dữ, làm các việc lành. Tiến 
lên một từng nữa, muốn ra khỏi luân hồi trong ba cõi, 
cũng phải giữ gìn ba nghiệp cho thanh tịnh, trì giới trang 
nghiêm, khiến phiền não vô minh lần lần dứt sạch, thì 
chắc chắn chúng ta sẽ thoát ly sanh tử, bằng chứng Phật 
dạy: "Ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây 
phương". 


13. Kinh Điều Ngũự 


Trung BỘ Kinh chép: Một hôm có Aggivessana 
dòng Bà La Môn đến hồi Phật về phương pháp tu 
hành, Phật dạy: 


Này Aggivesssana, sau khi vị Thánh đệ từ đã giữ 
giới Patinokkha đầy đù oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự 
nguy hiểm trong lỗi nhÒ nhặt, thọ lãnh và tu học trong 
học pháp. Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử 
ấy. Hãy đến này Tỳ Kheo, hãy bảo hộ các căn, khi mắt 
thấy sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nằm giữ 
tướng riêng. NhữỮng nguyên nhân gì, vì nhãn căn 
không được chế ngự khiến tham ái, ưu, bi, các ác, bất 


thiện pháp khởi lên, hãy tự chẾ ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn, khi tai 
nghe tiếng, mũi ngữi hương, lưỡi nếm vị, thân cầm 
xúc, ý nhận thức các pháp, chớ có nằm giữ tướng 
chung, chớ có nằm giữ tướng riêng. 


Như Lai huẫn luyện thêm vị Thánh đệ tử ấy: Hãy 
đến này Tỳ Kheo, hãy tiết độ trong ăn uỐng, chân 
chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải đỂ vui 
đùa, không phải để tham mê, không phải đỂ trang sức, 
không phải đỂ tự làm đẹp mình, chÌ để thân này được 
duy trì, được bào dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấn trì 
phạm hạnh nghĩ rằng: ''NhƯ vậy ta diệt trừ các cằm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cầm thọ mới. Và ta sẽ 
không phạm lỗi lầm sống được an Ôn "'. 


Này Aggevessana, sau khi vị Thánh đệ từ đã tiết 
độ trong ăn uỐng. Như Lai lại huẫn luyện thêm v] ãy: 
"Hãy đến này Tỳ Kheo, hãy chú tâm vào giác tỉnh. Ban 
ngày đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gội sạch 
tâm trí khôi các chướng ngại pháp, ban đêm trong 
canh một, trong khi đang kinh hành và trong khi đang 
ngồi, hãy gội sạch tâm trí khôi các chướng ngại pháp. 
Ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuỐng phía hông 
phải, như dáng con sư fÈ nằm, chân gát lên chân với 
nhau, chánh niệm, tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi 


dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy trong 
khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gội sạch 
tâm trí khôi các chướng ngại pháp "'. 


Sau khi vị đệ tử đã chú tâm vào giác tỉnh. Như 
Lai lại huấn luyện thêm vị ấy. Này Tỳ Kheo, hãy thành 
tựu chánh niệm, tÌnh giác khi đi tỚi, khi đi lui, đều tự 
giác, khi nhìn thằng, khi nhìn quanh đều tự giác, khi 
mang y kép, bình bát, thượng y đều tự giác, khi co tay, 
khi duỗi tay đều tự giác, khi đi đại tiểu tiện đều tự 
giác, khi đi, đỨng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói, yên lặng 
đều tự giác. 

VỊ ấy từ bỗ tham ái Ở đời, sỐng với tâm thoát ly 
tham ái, gội rữa tâm hết tham ái, từ bÖ sân hâùn, v] ấy 
sống với tâm không sân hận, lòng thương xót tất cả 
chúng hữu tình, gội rửa tâm hết sân hận. TỪ bỗ hôn 
trầm, thùy miên, vị ấy sỐng thoát ly hôn trầm, thùy 
miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm 
tỉnh giác, gội rửa hết tâm hôn trầm thùy miên. TỪ bỗ 
trạo cẴŨ, hối quá, nội tâm trầm lặng gội rỪa hết trạo 
cử, hối quá. TỪ bỗ nghỉ ngỜ, vị ấy sỐng với tâm thoát 
khôi nghỉ ngờ, không phân vân lưỡng lự, gội rửa hết 
nghỉ ngÒ đối với thiện pháp. VỊ ấy sau khi đoạn trừ 
năm triền cái, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm 
yếu Ớt trí tuỆ, vị ấy sỐng quán thân trên thân, nhiệt 


tâm, tỉnh giác, chánh niệm để điều phục tham ưu Ở 
đời. 

VỊ Tỳ Kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm cỦa ruồi, muỗi, gió, mặt trời và các loại bò 
sát, các ác ngữ, các lời nói chỬi mắng, vị ấy sỐng quen 
kham nhẫn với những cằm thọ về thân thÕng khổ, đau 
nhói, đau đớn đến chết, được gội sạch về uế nhiễm, 
tham, sân, sỉ. VỊ ấy xứng đáng được cúng dường, cung 
kính, tôn trọng, chấp tay, là vô thượng phước điền trên 
đời. 


Bình: 


Bài kinh trên đây, là phương pháp Phật dạy cho Sa 
Môn, Bà La Môn tu hành ra khối sanh tỬ. 


Người muốn ra khỏi sanh tử điều kiện trước tiên 
phải giữ giới thanh tịnh, đối với một lỗi nhÖ không trái 
phạm, các oai nghi đều đủ không thiếu khuyết. Kế đến 
phải bảo hộ các căn. Nghĩa là mắt thấy sắc không chạy 
theo sắc phân biệt tốt xấu, sanh tâm yêu ghét... Tai nghe 
tiếng, mũi ngữi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết 
pháp cũng đều không khởi phân biệt. Mỗi khi có niệm 
tham ái lo buồn khởi lên, nên tìm xét tột nguyên nhân 
của nó và chế ngự kịp thời không để nó khuấy nhiễu. 
Hằng xa lìa các sắc tướng của sáu trần, khiến tâm ý 


được vắng lặng. 

Đối với việc ăn uống phải tiết độ. Nghĩa là phải ăn 
uống có chừng mực, vừa đủ không tham thích món ngon 
vật lạ. Phải luôn luôn xét nghĩ: ăn uống để duy trì mạng 
sống, tiến tu đạo nghiệp chứ không phải vì để ngon 
miệng béo thân. Hằng xét nét như vậy để dứt trừ các 
cảm thọ yêu thích mùi vị. Khi tiết độ ăn uống xong. Phật 
dạy chúng ta lúc ngủ, lúc thức hằng phải tỉnh giác. Ban 
đêm lúc đầu hôm đi kinh hành hoặc ngồi gội sạch tâm trí 
khỏi chướng ngại pháp. Nghĩa là giữ tâm vắng lặng 
không để một pháp bất thiện xen vào (không cho vọng 
tưởng khuấy nhiễu). Giữa đêm nằm nghỉ đúng pháp của 
Như Lai, cuối đêm thức dậy kinh hành và hằng tỉnh 
giác, để xa lìa mọi pháp chướng ngại. 


Sau khi chú tâm vào tỉnh giác, Phật dạy chúng ta 
phải thành tựu "chánh niệm tỉnh giác". Nghĩa là đối với 
mọi động tác hằng ngày phải nhiếp tâm trong chánh 
niệm. Khi đi biết mình đang đi, khi đứng biết mình đang 
đứng, khi ăn cơm biết mình đang ăn cơm, khi rửa bát 
biết mình đang rửa bát v.v... không xen một niệm khác. 
Nghĩa là biết rõ mình tỪng phút giây không một niệm 


lãng quên. 


Khi thành tựu "chánh niệm tỉnh giác". Phật dạy 


421! 


người tu tập phải xa la năm món "triền cái" hằng che 
đậy tâm tánh, trí tuệ do đó mà không tăng trưởng được. 
Năm triền cái là: Tham dục (tham mê ngũ dục), sân hận 
(giận tức, buồn phiền), thùy miên (ngủ nghỉ, lười 
biếng), trạo hối (xao xuyến và hối hận), nghi (nghi ngờ, 
do dự đối với chánh pháp). Và dứt bỏ lòng tham ưu thế 
gian, khởi tâm đại bi thương xót tất cả chúng hữu tình. 


Đã dứt "ngũ triền cái" xong, Phật dạy chúng ta 
phải tu pháp nhẫn nhục. Nghĩa là đối với hoàn cảnh 
phải nhẫn chịu mọi sự lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của ruồi, muỗi, rắn, rết... cho đến kham nhẫn mọi 
tiếng gièềm pha mắng chỬi...tức là đối với tự thân phải 
nhẫn chịu mọi thứ đau đớn thống khổ bức bách, gội 


sạch uế nhiễm, tham, sân, si. 


Phương pháp thực hành Phật dạy trên gọi là 
"chánh hạnh", nó phù hợp với chánh pháp "bát chánh 
đạo" là con đường ly dục tịch tịnh an lạc giải thoát. Vì 
thế người muốn đạt đến quả vị Niết Bàn phải ngay nơi 
đây mà thực hành, khỏi phải tìm kiếm con đường nào 
khác nữa. 


14. Đức Phật đáng kính 


Một hôm, tại thành Xá VỆ, vườn ông Cấp Cô 


Độc. Buổi chiều sau khi thọ thực xong. Tôn giả 
Nancada đang thuyết pháp cho các Tỳ Kheo nghe. Vì 
hứng thú, phẫn khởi Ngài thuyết quá dài. Lúc ấy, Thế 
Tôn tỪ chỗ tịnh cư đi đến, thấy cỬa đóng và nghe bên 
trong Tôn già Nancada đang thuyết pháp. Ngài bèn 
đứng lại bên ngoài nghe. ĐỢi khi Tôn giả Nancada 
thuyết xong, Thế Tôn mới tăng hằng và lẫy tay gõ cỬa, 
Tôn già Nancada bước ra mở cửa. Phật nói: 


( Ông nói pháp dài, ta đứng nghe đến mỏi lưng! 

Tôn giả thưa: 

( Con không biết Thế Tôn đến, nếu con biết Thế 
Tôn đến con sẽ nói ngắn lại. 

Rồi Phật mới bảo: 

( Các ông cùng hòa hợp với nhau nói pháp là tốt. 
Bình: 


Đọc qua bài kinh này, chúng ta thấy tư cách đức 
Phật có đáng cho mỌi người tôn kính hay chăng? Dù là 
một bậc Thầy, Ngài vẫn không Ở lại tư cách người trên 
làm mất sự trang nghiêm của hàng đệ tử. Giả sử chúng 
ta Ở trường hợp này, có thể khiêm tốn đứng chỜ ngoài 
cửa như vậy chăng? Hay là vừa mới đến thấy cửa đóng 


liền lấy tư cách một bậc Thầy, gõ cửa để mong cho 
người ra mỞ, khỏi phải nhọc nhằn đứng đợi. Thế là vừa 
làm đứt quẳng thời pháp, lại gây phóng tâm cho người. 
Vậy nên câu nói của đức Phật: "Ông nói pháp dài, ta 
đứng nghe đến mỏi lưng!" khiến chúng ta đầy cẩm kích. 
Quả là một cử chỈ khó ai bắt chước được. Một lần 
khác, khi Phật đi trên đường gặp đám trẻ đang chơi đùa 
bên những ụụ cát, thấy Phật đi đến chúng hoẳng hốt chạy 
tránh một bên, vừa nhìn Ngài như cầu cứu, lại vừa 
luyến tiếc nhìn mấy bức thành và mấy tòa nhà bằng cát 
tưởng chừng như sắp tan rã dưới bước chân Ngài. Và 
lạ thay! Thế Tôn bước tránh qua một bên đường... 


Sau bước chân Ngài đi qua, còn để lại những nét 
hoan hỷ trên từng gương mặt ngây thơ! Ngài vẫn tôn 
trọng đến những tâm hồn bé bỏng! Đúng là một hìình 
ảnh đẹp về bậc tôn quí. Nhân đây chúng ta nhớ lại câu: 
"Vạn đức từ dung" quả thật không sai! Chẳng những 
Ngài đẹp về hình tướng bên ngoài, mà đẹp cả về đức độ 
bên trong, cho đến đẹp giữa đời sống trí tuệ vô thượng. 
Do vậy, ngày nay chúng ta lạy Ngài là lạy trên những cái 
đẹp đó, không phải lạy vì để cầu Ngài ban bố cho nhiều 
phước lành, đó là chúng ta đã tự đánh mất ý nghĩa cao 
đẹp của một "Bậc Thầy đáng kính" vậy. 


15. Phật xả tuổi thọ 


Trong Tăng Chỉ BỘ kinh chép: Một hôm Phật đến 
thành Tỳ Xá Ly bào A Nan và đại chúng đến Kapala 
nghỉ trưa. Phật nói với Ngài A Nan: 


( Người đủ thần túcI có thể kéo dài mạng sống 
một kiếp hoặc một kiếp còn lại. 


Phật lập lại câu ấy ba lần, nhưng Ngài A Nan 
vẫn làm thỉnh. 


Bấy giỜ Phật xã tuổi thọ. Quà đất đều rung động. 
Phật nói bài kệ cầm khái nhƯ sau: 

Mạng sỐng có hạn hay vô hạn 

Đạo sĩ xà bỗ không kéo dài 


Nội tâm an lạc trụ Thiền định 
Như thoát áo giáp fỰ ngã mang. 


Bình: 


Đọc đoạn kinh này, chúng ta có thắc mắc Ngài A 
Nan không? Vô tình hay cố ý mà khi nghe Phật gợi ý, 
Ngài có thể "kéo dài tuổi thọ" mà Ngài A Nan không 
thỉnh Phật trụ thế để lợi lạc cho quần sanh? Thật ra 
điều này cũng khó hiểu! Đâu phải Ngài A Nan không 
cảm mến đức Phật (Ngài A Nan là em của Phật, đồng 


thời làm thị giả cho Phật), hay không thấy sự có mặt 
của đức Phật là quan trọng? Về điểm này có nhiều chỗ 
giải thích: Do cơ duyên giáo hóa của Phật ở cõi này đã 
mãn, khiến cho Ma vương ám ảnh làm Ngài A Nan mất 
trí sáng suốt nên không kịp thưa thỉnh Phật trụ thế. Khi 
Phật đã tuyên bố xả tuổi thọ xong, Ngài hẹn ba tháng 
sau sẽ nhập Niết bàn (có lần Ma vương đến nhắc Phật 
Niết bàn, Phật lập lại lời hứa đó). Quả nhiên sau ba 
tháng Phật nhập Niết bàn. 


Điều này có đáng cho chúng ta buồn không? 

Chúng ta xét thêm về ý bài kệ Phật nói sau khi Ngài 
tuyên bố xả tuổi thọ: 

"Dù mạng sống có thời hạn hay không thời hạn, 
đối với Đạo sĩ (Phật) không một chút tiếc nuối nên 
không kéo dài. Tâm Ngài vẫn vui về và an trụ trong 
thiền định. Sự xã bổ mạng sống này, nhƯ người cởi 


chiếc áo giáp đã mang, chúng không có gì quan trọng". 


Vậy Phật có tiếc thân không? Ngài không chút hối 
tiếc, mặc dù Ngài có đủ khả năng kéo dài mạng sống. 
Tại sao Phật không tiếc thân? Vì sự đến của Ngài là tùy 
duyên ứng hiện để giáo hóa lợi ích cho chúng sanh. Khi 
xong việc Ngài hết bổn phận. Việc ra đi của Ngài là lẽ 
dĩ nhiên chứ đâu có gì hối tiếc. Hơn nữa sự đến và đi 


của Phật chẳng qua ẩn nơi này hiện nơi khác chứ đâu 
có mất hẳn. Như vị bác sĩ giỏi, đến bệnh viện này trị 
lành các bệnh nhân, xong đi đến bệnh viện khác mà thôi. 
Ông bác sĩ đâu có mất. 

Pháp thân Phật không có đến đi sanh dit, tùy cơ 
duyên giáo hóa mà hiện có sanh diệt, đến đi nhưng tánh 
thể vẫn bất động. Đây là lý nhiệm mầu của đức Phật 
mà thường tình chúng ta không hiểu nổi. Vì thế, có 
người hồi: Phật Niết bàn còn hay mất? Phật im lặng 
không đáp là nghĩa này vậy. 


Xét rộng ra, tuy Phật không nói còn hay mất, song 
qua bài kệ trên đã ngầm ý cho chúng ta thấy: 


Câu chót "NhƯ thoát áo giáp tự ngã mang". Nghĩa 
là sự nhập Niết bàn của Ngài cũng như người cởi chiếc 
áo đã mang vậy thôi, chớ có gì là còn hay mất. Do đó 
Thiền Sư TỪ Minh cũng từng nói: "Sanh như đắp chăn 
Đông, tử như cởi áo Hạ". Đó là việc sanh tử đối với 
người đạt đạo, ưng đến liền đến, ưng đi liền đi không 


øì ngăn ngạiI. 


Còn chúng ta thì sao? Hãy xét kỹ điều này! 


Phần II 


1. Chỉ một chỮ "Biết" 


Có lẽ mỗi người chúng ta ai ai cũng không còn lạ 
øì khi nhắc đến chữ ''Biết"'. Có thỂ nói chúng ta đã 
gặp nó hằng trăm ngàn lần trong cuỘc sỐng hằng 
ngày. Nơi gia đình, trong sách vỡ, Ở học đường, ngoài 
xã hội, giữa công việc làm, đâu đâu chúng ta cũng có 
gặp, đến nỗi mỗi khi nhắc đến tưởng chừỪng như 
chúng ta đang sỐng trong đó không cần suy nghĩ chút 
øì. ThẾế nhưng hỏi lại, có ai đã thật sự chạm đến chữ 
"Biết"' này một lần nào chưa? Quả là chúng ta đang 
vẫy vùng trong đó nhƯ sóng đang vẫy vùng trong 
nước! 


Này, chúng ta hãy nhìn mỘt ngọn sóng đang vươn 
lên! Và chúng ta có cằm nhận được cái gì? Phải chăng 
chúng ta đang sỐng trong ngọn sóng ấy, từ nước mà 
vươn lên và vẫy vùng trong nước? Có bao giỜ sóng 


tách rời khôi nước, thế mà có bao giờ sóng tìm gặp 
nước? Lượn sau cứ tiếp đuổi lượn trước từ ngày này 
qua ngày khác mà không thỂ tìm đâu là chỖ gặp nhau. 
Cũng vậy, chúng ta có bao giờ chẳng cùng sỐng 'đời 
sống bất sanh bất diệt", nhưng cứ mãi đeo đuổi theo 
những lượn sóng sanh diệt, cái Biết này tiếp đuổi cái 
Biết kia, thế nên chưa bao giờ chạm mắt một lần Biết! 
Có thể chúng ta cũng có Biết và Biết thật nhiều, cho 
đến trí óc chúng ta đầy nhóc không còn chÕỖ để chứa. 
Song xét kỹ lại, chúng ta có thật Biết gì đâu? Khi còn 
suy nghĩ này nQ tức còn nói: "Tôi Biết thế này, tôi Biết 
thế kia..." chợt khi chết giấc hoặc lúc ngủ mê thì hồi 
có còn Biết chăng? Cái Biết đó đã đi về đâu? Hoặc lúc 
ta đang ngồi thiền tư tưởng tạm thời dừng lặng, khi ấy 
ly gì để Biết? 


Vì có suy nghĩ thì có tướng này tướng nọ mà Biết, 
không suy nghĩ thì có tướng gì? Do đó chúng ta tưởng 
chừng như không còn Biết nữa, có người ắt sẽ hoằng 
hốt: '"'Thế là tôi mất rồi!"' Quà tang chúng ta đang trồi 
hụp trên những lượn sóng chập chùng mà quên mất: 
nước vẫn còn đây! Thật sự ai ai cũng đều đủ '"'Tánh 
Biết thường hằng " không bao giờ gián đoạn, cho đến 
con trùng con kiến cũng không tạm thiếu, mà nói có 
Biết hay không Biết là thuộc về đỐi tượng có hay 


không mà thôi. Có đối tượng thì tướng Biết hiện, 
không đối tượng thì tướng Biết ẩn mà chẳng phải 
không cái Biết. Do đó người tu thiền mới có thể 
thường tỉnh sáng. Nghĩa là khi có tưởng "Biết rõ"' là 
có tưởng, khi không tưởng "Biết rõ" là không có 
tưởng, tưởng có thể có hay không mà ''Tánh Biết" thì 
không hai. Nên nói: Thường hiện tiền. 


Từ đó chúng ta mới thấy rõ lỐi tu một cách rất 
thiết thực: khi nhìn một cành mai chúng ta "Biết rõ" 
đang nhìn cành mai, nghe tHẾng nhạc "Biết rõ"' đang 
nghe tiếng nhạc, ăn cơm mặc áo "Biết rõ'"' đang ăn 
cơm mặc áo v.v... tức là luôn luôn tỉnh sáng rõ ràng 
trên "cái Biết'', không đỂ cho cành đối tượng làm mỜ. 
Nhân đó khi công phu thuần thục thì bất cứ nơi nào 
cũng là chỖ chúng ta ngộ đạo cả. Như thế, TỔ Qui Sơn 
dựng phất tử, TỔ Ca Diếp gọi A Nan, đối với chúng ta 
chẳng còn che mắt bí tai được nữa! ChỈ một phen 
Biết, tức hằng ngày chúng ta đang sỐng. 


Rõ là có gì lạ đâu, bởi chúng ta vẫn sỐng mà 
không chịu nhận, cứ chạy theo những lượn sóng chìm 
nổi lên xuÕỐng nên thấy có kia, có đây cách biệt. Do đó 
mà hết buông cái này, bắt cái nQỌ, nhọc nhằn lao khỔ 
từ kiếp này qua kiếp khác, từ thân này qua thân khác, 
cho đến khi chán nãn trở về với đạo mà vẫn còn cái 


tập khí sanh diệt chưa quên: BỖ vọng để về chơn, diệt 
phiền não để chứng Bồ đề, Niết bàn v.v... lấy vỌng này 
để bỗ vọng kia, dấu vết vẫn còn nguyên ! 


Chúng ta hãy nghe Thầy Tri Viên hồi Thiền Sư 


Duyên Quán: 
( Khi giặc nhà khó giữ thì thế nào? 
Duyên Quán đáp: 
( Biết được chẳng phải oan gia. 


Quả thật chúng ta lâu nay cứ tưởng có một cái gì 
riêng khác làm rối loạn tâm mình, cần phải đoạn trừ 
nên thường thắc mắc không yên. Chẳng ngÒ chính 
mình tự gây rối loạn mà không hay. Đất, nước, gió, 
lửa không thỂ gây rỐi; gan, ruột phèo, phối không thể 
gây rối; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không thỂ gây 
rối. Chính ngay chÕ cái thấy, nghe, hiểu, biết, bình 
thường khởi lên cái "niệm kia đây", tức thành rối 
loạn. Trái lại, cũng ngay cái thấy, nghe, hiểu, biết đó 
tỉnh sáng trở lại tức nguồn thanh tịnh vỐn không việc 
khác. Nên nói: fỨc thấy, nghe, hiểu, biết mà lưu 
chuyển luân hồi, cũng tức thấy, nghe, hiểu, biẾt mà 
ngộ tri kiến Phật. 


Thầy Tri Viên hồi tiếp: 


( Sau khi biết được thì sao? 
Duyên Quán đáp: 
( Biến đến nước vô sanh. 


Ngay chÕ tỉnh sáng hãy khéo giữ gìn, lâu ngày 
vỌng tưởng tự dừng lặng tức là an trụ vô sanh, có trừ 
có dẹp gì đâu? Tuy nhiên chúng ta sẽ lầm lẫn khi đạt 
đến vô sanh, là sống một thế giới cách biệt với thế giới 
sai biệt này, chính cái niệm đó sẽ khiến chúng ta chìm 
lùn trong chỗ lặng lẽ, lấp bứ con đường trí tuỆ viên 
thông. Đó là điều mà các Thiền Sư thường quỞ trách! 


Vậy nên Thầy Tri Viên hồi tiếp: 
( Nước vô sanh đâu không phải chỗ y an thân lập 


mạng? 
Duyên Quán bảo: 
( Nước chết không chứa được rồng. 
Thầy Tri Viên hồi: 
( Thế nào là nước sống chứa rồng? 
Duyên Quán đáp: 


( Dậy mòi chẳng thành sóng. 


Phải vươn lên trong cái sanh diệt mà vẫn tự tại, 
dạo khắp núi sông mà không đạp một tấc đất. Gọi là 
kẻ vào rừng không động lá, đi qua không đỀ lại dẫu 
vết, đó mới là chỖ cứu cánh chân thật. Nên cuỐi cùng 
Thầy Tri Viên hồi: 

( Bỗng khi đầm nghiêng núi đỔ thì sao? 

Duyên Quán đáp: 


( Chớ nói ướt góc ca sa của Lão Tăng. 


Quả thật trong sanh diệt vẫn sống bất sanh bất 
diệt, ý nghĩa sanh diệt chẳng tương can, càng thêm tÒ! 


Nhận được chỗ này, chúng ta mới thấy chỗ 
không bệnh của Ngài Động Sơn. Khi sắp tịch, Sư có 
chút bệnh. 


Một vị Tăng đến hồi: 

( Hòa Thượng bệnh có thấy cái chẳng bệnh chăng? 
Sư đáp: 

( Có. 

Tăng hồi: 


( Cái chẳng bệnh có thấy Hòa Thượng chăng? 


Sư đáp: 

( Lão Tăng xem y có phần. 

Tăng hồi: 

( Chưa biết Hòa Thượng làm sao xem y2 

Sư đáp: 

( Khi lão Tăng xem chẳng thấy có bệnh. 

Chúng ta thấy "cái không bệnh "' chăng? 

Chỉ một cái ''Biết'' thôi! Nghĩa là khi bệnh "Biết 
rõ'' từng trạng thái diễn tiến của bệnh không một chút 
lầm lẫn, tức "cái Biết'' ấy chẳng đồng với bệnh. Trái 
lại, nếu cỨ nghĩ: "Ta bệnh khổ!"' tức tự mình đồng 
hóa với cái bệnh và mất đi ''cái Biết thường hằng ", đó 
là bị sanh tử chuyển! Vậy nên chúng ta phải nhận sâu 
chỗ này. Nếu không, tu hành khó tiến, lại dễ sanh nghỉ 
ngờ. 

Đây chúng ta hãy nghe kỹ lại một lần nữa. TỔ 
Lâm TẾ nói: 

( Xác thân tứ đại của các ông không biết thuyết 
pháp, nghe pháp. Gan mật, dạ dày, ruột không biết 


thuyết pháp, nghe pháp. Hư không không biết thuyết 
pháp, nghe pháp. Là một cái "riêng sáng hiện bày rõ 


ràng" Ở trước mắt ông, nó biết thuyết pháp, nghe 
pháp. Nếu thấy được như thế đã cùng Phật TỔ không 
khác, chỈ trong tất cả thời đừng cho gián đoạn, chạm 
mắt đều phải, chỈ vì tình sanh trí cách, tưởng dẫy thể 


Sai. 


Như vậy ngay chỗ thấy, nghe, hiểu, biết hằng 
ngày chúng ta khéo nhận thức ''đạo nhân hiện tiền" 
không chỗ nương! Không nương đất, nước, gió, lửa, 
không nương gan, mật, phèo, phối... không nương 
sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp... cho đến không 
nương mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý: tức chính ngay thấy 
nghe này... liền giài thoát. Đó là chúng ta sỐng giữa 
thế gian mà siêu xuất khôi thế gian. ChÙ yếu là 
thường tình đừng mê, thường nhỚ chẳng quên, chớ để 
tình sanh mà trí phải cách, tưởng dấy lên thì thể thành 
sai biệt. Phải là trong tất cả thời đi, đứng, nằm, ngồi, 
công tác, nghÌ ngơi mỗi mỗi cử động đều "'Biết'"' rõ 
ràng! Nếu có phút giây nào trÕng thiếu tức phút giây 
đó ta đang sỐng trong tăm tỐi. Cho dù là người tu thoại 
đầu mà thiếu sự tỉnh sáng này, cũng b]} quỞ trách! 
Chẳng hạn khi tham không biết câu thoại đầu đang 
tham, hoặc tham một lúc thoại đầu chạy đi đâu không 
hay không biết; thế là có nghĩa tham chăng hay đã đi 
trong hang quÌ rồi? Chúng ta cần hiểu rõ, Thiền là đủ 


hai nghĩa ""TỊch" và "Chiếu", do "tịch? mà niệm 
không khởi, do "chiếu" mà trí chẳng đoạn, niệm 
không khởi, trí chẳng đoạn đó mới là thường tÌnh 
sáng, một điểm cũng chẳng lầm. Dù có chỗ gọi "tịch 
chiếu đều quên"' song vẫn không mất ý nghĩa tỉnh 
sáng. Mà đến đây 'tfịch chiếu không hai", chẳng còn 
dấu vết phân biệt đây tịch kia chiếu; đó gọi là "nhập 
diệu '"' vậy. 

Cho nên có vị Tăng hỗi Thiền Sư Nam Nhạc 
Hoài Nhượng: 


( Như gương đúc thành tượng, sau khi tượng thành 
cái sáng đi về đâu? 

Sư đáp: 

( Như Đại Đức tướng mạo lúc trễ hiện giờ ở đâu? 


Tuy tướng mạo lúc trẻ hiện giờ không thấy, 
nhưng đi đứng hiện tại có phải là ai khác đâu? 


Tăng hỏi tiếp: 
( Tại sao khi thành tượng không chiếu soi? 
Sư đáp: 


( Tuy không chiếu soi nhưng dấu y một điểm cũng 
chẳng được! 


Nghĩa là chúng ta cứ nghĩ, khi vọng tưởng lặng 
hết rồi thì hiểu biết cũng không luôn, chứ có biết đâu, 
chính khi ấy toàn thể thành dụng không còn phân chia, 
nên bất cứ lúc nào hễ chạm đến liền Biết, động đến 
liền xoay, một hạt bụi cũng không lọt qua được: "Tuy 
không chiếu soi mà một điểm dõi y cũng chẳng được ". 
Tịch mà thường chiếu rõ ràng không còn tranh cãi! 
Chỗ này mà sai một chút thì cách xa bằng trời với đất, 
trí tuệ do đó khó thông. 


Đến đây chúng ta đã hiểu tầm quan trọng cỦa sự 
tỉnh sáng trong nhà Thiền. Chư TỔ thường nói: "Các 
ông nếu tạm rời việc này trong khoằng khắc tức cùng 
kê chết không khác '. Song sự tỉnh sáng này đâu ai có 
thể truyền cho, cũng không ngòi bút nào ghỉ chép 
được. Do vậy nếu chúng ta chạy đến các Ngài hi tìm 
ắt thất vọng mang về hai tiếng "không biết''. Có lúc từ 
bi hơn, các Ngài liền bào: '"Tha ông ba gậy!". Nếu 
miễn cưỡng hỏi tiếp tất b] vung gậy vào người! Phải 
chăng các Ngài muốn nói, chúng ta đang sỐng trong ấy 
mà lại đi tìn? Ấn cháo xong chưa? Rửa bát đi! “Chẳng 
rời hiện tại thường lặng lễ, còn tìm tức biết anh chưa 
thấy!" Chính nó đây rồi! Khi ăn chúng ta cùng ăn, khi 
ngủ chúng ta cùng ngủ, khi dạo chơi chúng ta cùng 
dạo chơi v.v... hằng ngày vẫn theo sát chúng ta không 


một phút giây tạm rời. TỰ mình đang sỐng mà lại đến 
người tìm, trách gì không khôi nếm gậy từ bÙ! Sao 
không nhanh nhẹn chuyển một đường gươm ''không 
biết'' thành "tự biết", tức thì đầu gậy Ở trong tay ta, 
mặc tình tung hoành. 


Như câu chuyện Thiền Sư Linh Mặc, khi đến yết 
kiến Hòa Thượng Thạch Đầu, Sư tự hứa nếu một câu 
khế hợp thì Ở, chẳng hợp liền đi. Nhưng khi thưa hồi 
vẫn không khế hợp. Sư bèn ra đi. 


Thạch Đầu theo sau đến cỬa ngoài, liền gỌi: 
( Xà Lê! 

Sư xoay đầu lại. 

Thạch Đầu bảo: 


( Từ sanh đến tử chỉ là cái ấy! Xoay đầu chuyển 


não làm øì? 


Sư nhân câu nói này liền đại ngộ, dừng lại đây 


hai năm. 


Như vậy rước khi xoay đầu với sau khi xoay đầu 
cách nhau bao xa? Nên nói: Chỉ một đường gươm thì 
“không biết" thành "tự biết"! Xưa nay vốn tự đầy đủ, 
chẳng phải miệng người truyền. Đó là ý nghĩa tự tỉnh 


sáng, căn bằn của người tu Thiền. 


Giờ đây chúng ta có thể sáng tò chữ "'Biết'"' ban 
đầu rồi chứ gì? "Biết" Ở đây là sự tỉnh sáng thường 
xuyên, đừng hiểu lầm "'Biết' là những đường nét in 
đậm trong đầu óc, đó là chúng ta tự chôn vùi trí tuệ. 
Chúng ta sỐng với chữ '"'Biết", là chúng ta hằng sỐng 
trong sự tỉnh sáng. Một niệm khởi lên liền Biết, là 
khởi trong sự tỉnh sáng! Cũng vậy một đóa hoa anh 
đào nở, nỞ trong sự tỉnh sáng, một tiẾng chữm sơn ca 
hót trên đầu cành, hót trong tỉnh sáng. Cho đến làm 
công việc gì cũng làm trong sự tình sáng! Đó là chúng 
ta đã sỐng với Thiền ! 

Chỉ ngay một niệm liền trở về, 

Cũng hơn mười năm vùi trong sách! 

Chúng ta còn chạy đi đâu để học Thiền? Ai có thể 
truyền cho chúng ta sự tÌnh sáng này? Ai có thể cướp 
mất chúng ta sự tỉnh sáng này? Vậy cỚ gì chúng ta lại 
nghỉ ngờ? Nếu chúng ta sỐng trọn vẹn trong sỰ tỉnh 
sáng này thì hỏi trên thẾ gian còn có gì chẳng sáng? 
Kinh nói: "Nào cây, nào chỉm... cũng đều niệm Phật 
niệm pháp ", chạm mắt đều Bồ đề, trên đầu trăm cỖ ý 
TỔ Sư; đâu còn lạ gì "mười phương hư không thảy 
đều tiêu mt?'"'. Nghĩa là trước mắt, chúng ta không 


một điểm trống vắng, không một hạt bụi che, dù có 
cảnh đối trước vẫn như không. Tức là thấy biẾt tự tại! 


Tóm lại ''Biết'' tức "tỉnh". Chỗ này không thể lẫy 
nghĩa thẾ gian mà có thỂ luận đến được. Thể nó vượt 
ngoài có không, tuy vẫn hiện hữu giữa thẾ gian mà 
không bì thế gian ô nhiễm. VỀ nghĩa sâu kín cỦa nó thì 
mắt Phật nhìn cũng khó thấy. Về nghĩa tự tại của nó 
thì trời không thể che, đất không thể chở, hư không 
không thể bao. Về nghĩa sáng cỦa nó thì mặt trời mặt 
trăng sánh chẳng kịp. Vậy ai đã tỪng chạm mắt một 
lần '"Biết''? Sanh từ nào có ngại? 


2. Phật thành đạo 


Nhân ngày Lễ Phật Thành Đạo, tôi nhắc lại vài v] 
Thiền Sư qua câu chuyện Phật thành đạo, đỂ cho quí 
vị thấy và hiểu sâu hơn về ý nghĩa thành đạo. 


Đời nhà TỐng vua Hiếu Tông đến hỗi Thiền Sư 
Phật Chiếu nhân ngày thành đạo. Ông hồi rằng: 


( Nói Phật thành đạo là thành cái gì? 
Thiền Sư đáp: 
( Dám bảo bệ hạ đã quên. 


Ông vua liền gật đầu. Quí vị thấy Thiền Sư này 


trả lời hay chưa? Tại sao hồi: 'Thành đạo là thành cái 
øì?", thì ông trà lời rằng: '"Dám bào bệ hạ đã quên?" 

GiỜ đây tôi hồi quí vị quên là quên cái gì? Đã 
quên là đã quên cái gì? Chắc rằng quí v] sẽ tưỞng 
chừng quên cái đêm mùng 8 tháng chạp trong sÙ còn 
ghỉ: TỪ canh một đến canh hai Phật chứng được 
Thiên nhấn mình, tới canh ba chứng Túc mạng mình, 
qua canh năm chứng Lậu tận mình, rồi sau đó đầy đủ 
Lục thông, Tứ vô sở úy, Thập bát bất cộng pháp v.v... 
có phải quên cái đó chăng? Chắc rằng không phải! 
Như vậy thì quên cái gì? Ở đây tôi dẫn cái chỖ quên 
cho quí vị thẫy: Trong kinh Pháp Hoa quí v] còn nhỚ 
phẩm "Cùng TỪ"' chăng? Khi chàng cùng tÙ đi lang 
thang mỖi mệt trở về tìm cha, đến lúc tìm tới nhà ông 
Trưởng già rồi mà ông làm sao? Tới thấy cha mình mà 
không nhớ, còn người cha nhÓỚ biết con mình muốn 
bắt giữ ông lại thì ông hoàng hốt chạy trốn. Như vậy 
ông quên mình là con ông Trưởng giả, cho nên phải 
chạy lang thang đi ăn mày. Khi về nếu ông tỚi gặp cha 
liền nhớ, thì sao? Ngay đó liền hết cái đời ăn mày. Đó 
là một cái chỖ quên. 

Cái quên thứ hai nữa là chàng say rượu được 
bạn tặng cho hòn ngọc quí cột trong chéo áo, bỞi say 
rượu nên tỉnh dậy rồi quên (quên mình có hòn ngọc 


quí) cho nên vẫn đi lang thang ăn mày. ĐỢi tới khi 
người bạn gặp lại mới trách: "Tại sao cái anh này 
trước kia mình đã cho hòn ngọc quí mà bây giờ vẫn 
còn ăn mày?" Người bạn liền kêu lại chỉ: "Hòn ngọc 
quí ngày xưa tôi cho anh còn cột trong chéo áo kia, tại 
sao anh quên đi lại đi ăn mày lang thang?" Tức thời 
anh chàng kia hiền nhớ lại mình có hòn ngọc quí. Như 
vậy là hai cái quên, hai cái quên đó là quên cái gì? 
Quên mình là con ông Trưởng giã, quên mình có hòn 
ngọc quí cột sẵn trong chéo áo, phải không? Và chàng 
cùng fÙ sau khi được ông Trưởng giả nhận là con, 
chừng đó chàng sẽ có nào là kho tàng cÙa báu, nào là 
yƯỜn ruỘng, xe cỘ, tôi tỚ... vậy những cái kho tàng, 
của báu, vườn ruỘng, xe cỘ, tôi tớ đó là cái phụ Ở sau, 
sau cái nhớ, không phi là chánh phi không? ThẾ mà 
mình bây giỜ còn nhỚ cái đó là cái chánh thôi. 

Kế đó nữa, như chàng say sau khi đã nhỚ mình 
có hòn ngọc, rồi đem hòn ngọc ra bán, chỪng đó mới 
sắm được nhà, mới có xe cỘ, tôi tỚ.v.v... thì những việc 
đó cũng là cái sau, mà cái chủ yếu là "cái quên"' đó, 
nếu trực nhớ lại thì đầy đù. Như vậy quí v] thấy Phật 
thành đạo là thành cái gì? Là thành "cái bỆ hạ đã 
quên '' phải không? Quí vị thấy có thấm thía hay chưa? 
Câu nói mới nghe qua hết sức là đơn giần, hình như là 


vô lý nữa, mà khi suy nghĩ rồi mới thấy thực là chỈ cho 
chúng ta tận nguồn gốc cái chÕỖ thành đạo của đức 
Phật. Đó là về phần kinh. 

Đến phần Thiền, tôi sẽ dẫn thêm các vì tôn túc 
sau này cũng nói cái chỖ đã quên cho mình biết và chỈ 
cho mình thấy, để xem quí vì có thấy biết được hay 
không? Đầu tiên là kể chuyện Ngài Phó Đại Sĩ có làm 
một bài tụng, nguyên văn chữ Hán: 

Dạ dạ bão Phật miên 

Triêu triêu hoàn cộng khởi 
Khởi tọa trấn tương tùy 
Ngữ mặc đồng sở chỉ 
Tiêm hào bất tương ly 
Như thân ảnh tương tợ 
Dục thức Phật khứ xứ 
Chỉ giá ngữ thỉnh thị. 


Tạm dịch: 


Đêm đêm ôm Phật ngủ 
Ngày ngày cùng Phật dầy 
Ngồi đứng hằng theo nhau 
Nói nín cùng chung Ở 
Mẫy may chẳng tạm rồi 
Như hình cùng với bóng 


Muốn biết nơi Phật đi, 

ChỈ chỗ nói năng ấy! 

Quí vị thấy chỗ chỈ chưa? Đêm nào cũng ôm Phật 
ngủ, ngày nào cũng cùng Phật dậy, mình với Phật thân 
thiết như thế, mà sao lại quên? BỞi quên cho nên mình 
cô phụ Phật. Ở đây Ngài muốn chỈ cho mình thấy Phật 
thì chỉ chỗ nào? "Muốn biết nơi Phật đi, chỈ chỗ nói 
năng ấy", chỈ ngay cái chỖ nói năng đó là cái chỗ Phật 
đi. Đó là một v] tôn túc. 

Kế đó, cũng một v] Thiền Sư, tức Ngài Huệ Hải 
đến Mã TỔ, Mã TỔ hồi: "Ngươi đến đây cầu việc gì?" 
Ngài trà lời: ''Con đến đây cầu hỗi Phật pháp (hay là 
cầu học Phật pháp)". Mã TỔ nói: "Kho báu nhà mình 
không đoái hoài, đến đây cầu cái gì?". Huệ Hải liền 
hỗi lại: "Cái gì là kho báu của Huệ Hài?''. Mã TỔ nói: 
''Cái ông hồi ta đó!"'. Ai có thể thấy? Vậy mà Sư nhận 
được kho báu về nhà tự tại! Quí vì mới thẫy, hai vị đó 
chỉ, người thì chỈ: 'Muốn biết nơi Phật đi, chỈ chỖ nói 
năng ấy"; người nói: Muốn biết kho báu nhà mình, 
"cái ngươi hỏi ta đó!". Qua hai chÕỗ chỉ đó quí vị dễ 
thấy hay không? 

GiỜ tôi bình hai cái chỗ chỉ đó cho quí vị nghe. 
Như có hai cha con, ngƯỜi cha khoảng ba, bốn mưƠi 


tuổi, còn đứa con bẳy, tám tuổi; hai cha con dẫn đi 
đường chơi, có gió thối mạnh, ngƯỜi cha nói: '"Có gió 
thối mạnh '", đứa con hồi: "Gió Ở chỗ nào ba?", người 
cha bào: "ChỖ lá cây rung động đó!". Chỉ như vậy 
trúng chưa? Chỉ chỗ lá cây rung động là chỗ gió? Nếu 
chỉ như vậy đứa con nó sẽ nghĩ rằng: "Chỗ lá cây 
rung động đó là gió, và gió chỈ hạn cuộc Ở chỗ lá cây 
rung động thôi". Nghĩ như vậy đã đúng chưa? Mà 
phải hiểu sao? Lá cây rung động là chỉ một phần nhỏ 
của gió, nguyên gió nó tràn đầy bàng bạc chẳng qua vì 
gặp lá cây thành lá cây phải rung động. Tuy nhiên lá 
cây rung động chính từ gió mới có chứ không phải 
không ngơ, nhưng nếu cho gió chỉ Ở trong phần lá cây 
rung động thì chưa trúng, phải không? Và nếu cho lá 
cây rung động là thể tướng của gió thì lại càng không 
trúng nữa. BỞi thể tướng cỦa gió nó không phải chỈ là 
cái lay động cỦa lá cây, mà nó còn trùm khắp. Như 
vậy, chúng ta mới thấy hai vì tôn túc chÌ chỗ kho báu 
và chÕỖ Phật đi đó, chẳng khác nào người cha ch cái 
chỗ gió làm động, phải vậy không? Hiểu như thế quí 
v] mới khôi lầm! Đó là tôi nói cho quí v thấy chủ yếu 
của chÕỖ chỉ: "Nơi Phật đi" bay là "Kho báu nhà 
mình". Ở đây hai Ngài đều chỈ ngay cái chỖ nói năng, 
thưa hỏi, nhưng chỉ như vậy chẳng qua là chỉ lá cây 


rung mà nói đó là gió, chớ không phải chỈ toàn thể của 


gió. 


3. Yï nghĩa tối thượng 


Những ai đã đọc quyền "Góp nhặt Cát Đá'' đến 
câu chuyện Giáo Lý TỐi Thượng chắc không khôi có 
điều thắc mắc? Vì sao? Câu chuyện như vầy: 


Có anh mù, một hôm đến thăm người bạn, vì mãi 
mê chuyện trò đến trời tỐi không hay. Khi ra về, người 
bạn mới đốt một cây đèn lồng trao cho anh, anh khoát 
tay nói: "VỚi tôi thì ngày cũng như đêm có cần gì đến 
thứ này". Người bạn giải thích: "Tuy nhiên với anh 
thì được, song đối với người sẽ nhờ có cây đèn này mà 
thấy và tránh anh!" Anh nghe nói có lý liền cầm lấy 
cây đèn và chào ra về. Nhưng anh đi được một quãng, 
chợt có người bất ngờ đâm sầm vào anh. Anh quát: 
''Ai vậy? Chẳng thấy tôi cầm cây đèn đây sao?"'. Người 
kia đáp: ''Thưa bạn, đèn của bạn đã tắt từ lâu rồi! "'. 


Đọc qua câu chuyện tựa đề là Giáo Lý Tối 
Thượng, song chúng ta có thấy chỗ nào là Giáo Lý Tối 
Thượng? Thật là khó hiểu! Phải chăng với một kê mù 
thì dù có được ân cần trao cho cây đèn cầm trong tay 
nhưng vẫn không tỰ cứu mình thoát khôi tai nạn. Trái 


lại, chính mình phải tự sáng mắt, khi đó cây đèn mới 
có hiệu quã? 

Cũng vậy, muốn thoát khỏi sanh tÙ luân hồi, 
ngoài chúng ta ra, ai có thỂ thay thế cho mình làm việc 
đó? Dù chúng ta có được trao cho một pháp môn cao 
siêu mầu nhiệm, mà chính mình không thỂ tự sáng, thì 
pháp đó cũng chỉ là món ăn tạm thời vậy thôi, đôi khi 
còn có hại nữa là khác. Nên nói: Đề hồ biến thành độc 
dược! Bởi thế chư Phật dù có trãi qua nhiều kiếp mỗi 
miệng, tràn môi, song chúng ta giờ đây cũng vẫn lặn 
hụp không biết ngày cùng. Vì Phật, TỔ dù có thương 
xót chúng ta bao nhiêu, chỈ là trợ duyên chúng ta trên 
một ý nghĩa tạm thời. Nếu chúng ta không chịu tự 
mình mỞ mắt ra, lại cứ bám vào những lời Phật, Tổ, 
lấy cái hiểu của người làm cái hiểu của mình, thì có 
khi nào được giải thoát? Chúng ta còn nhớ câu chuyện 
Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn chăng? Sư Ở nơi TỔ Bá 
Trượng được nổi tiếng là hồi một đáp mười, thế 
nhưng sau khi TỔ Bá Trượng qui tịch, Sư đến Qui 
Sơn b] một câu hỗi đành câm miệng. Qui Sơn bảo: 


( Nghe nói ông ở chỗ tiên sư Bá Trượng hỏi một 
đáp mười. Vậy giỜ đây hãy nói một câu xem: ''ThẾ nào 
là một câu trước khi cha mẹ chưa sanh?"". 


Sư b] một câu này mờ mịt không đáp được, trở về 
liêu, Sư soạn hết sách vở đã học qua, tìm một câu đáp 
trọn không thỂ có. Sư than: "Bánh vẽ chẳng no bụng 
đói''. Đến cầu Qui Sơn nói phá. Qui Sơn bão: 


( Nếu ta nói cho ngươi về sao ngươi sẽ chửi ta, ta 
nói là việc của fa, đâu can hệ gì đến ngươi? 


Rõ ràng tỪ ngoài mà được chẳng phải chân thật 
của báu, nơi người mà hiểu đâu dính dáng đến việc 
bồn phận? Sư bèn đem những sách vở đốt hết, từ giả 
ra đI. 


Một hôm, ở chỗ Nam Dương, nhân cuỐc cỖ trên 
núi, Iữ@m hòn gạch nêm trúng cây tre vang tiếng. SƯ 
chợt tỉnh ngộ phá lên cười. Sư trở về tắm gội, thắp 
hương hướng Qui Sơn đẳnh lễ, ca tụng rằng: "Hòa 
TIrượng từ bí ơn như cha mẹ, khi rước nếu vì con nói 
rồi thì làm gì có ngày nay". Đó là phải tự mình sáng 
lên mới có thể nếm mùi pháp vì. Thế nên Nham Đầu Ở 
Ngao Sơn đâu chẳng bào Tuyết Phong rằng: 'TỪ cửa 
vào chẳng phải của báu trong nhà... muốn xiển đương 
đại giáo mỗi mỗi phải từ nơi hông ngực mình lưu 
xuất, sau này cùng ta che trời che đất đi'"'. Nghĩa là nếu 
của báu trong nhà ắt tự mình lấy ra dùng đâu thỂ một 
bề đến nơi người mà nhận đem về gìn giữ sao khôi có 


lúc phải trả lại, chung cuộc vẫn tay không. 


Từ đó chúng ta mới thấy ý nghĩa thâm sâu trong 
kinh Pháp Hoa, phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Khi ấy các 
Đại Bồ Tát từ tha phương đến trước Phật Thích Ca 
thưa thỉnh, nếu Phật hứa cho, các vị sẽ Ở cối Ta Bà 
này sau khi Phật diệt đỘ, hỘ trì kih Pháp Hoa. Phật 
không chấp nhận, bào rằng: ''Thôi đi, chẳng cần các 
ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì Ở cối Ta Bà đây có các 
vị Đại Bồ Tát số đông đến sáu muôn sông Hằng, mỗi 
vì có sáu muôn hằng sa quyến thuộc, các vị đó có thể 
hộ trì kinh này". Khi Phật nói ra lời đó, cối Ta Bà Ở 
Tam Thiên Đại Thiên các cối nước đất đều rung nút. 
Trong đó có vô sỐ vị Đại Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt 
lên! Mới nghe qua chúng ta thấy đức Phật có về địa 
phương quá phi không? Tuy nhiên nhận sâu vào, mới 
thấy ý nghĩa cao thâm. Bởi kinh Pháp Hoa là tượng 
trưng cho "Tri kiến Phật" tức tánh giác nơi mỖi 
người. Muốn bảo vệ tánh giác đó, nếu không phải tự 
mình giữ lấy, lại bào người giữ gìn, làm sao có thể bào 
đầm lâu dài? Thế nên Phật không chấp nhận Bồ Tát 
tha phương hộ trì kinh Pháp Hoa. 

Đến đây chúng ta mới hiểu vì sao trong nhà 


Thiền thường chỉa hai loại trí: Trí hữu sư và trí vô sư. 
Trí hữu sư là trí từ nơi học hỗi mà được. Nó có giá tr] 


tạm thời không phi cứu cánh miên viễn. Chính trí vô 
sư là cái tự mỗi người phát mình ra, chẳng tỪ nơi 
miệng người truyền, cũng không do ai đem lại, đó là 
“chân trí tối thượng". Người nhận ra được trí này là 
đã đi đến ngã rễ của con đường giác ngỘ, fỪ nay 
không còn trở lại sanh mê, nguồn giải thoát là đây. 


Nói trắng ra, chủ yếu Thiền Tông vốn chÌ thằng 
cho người nhận ra cái trí vô sư này chớ không có gì 
khác. Bởi thế những tiẾng hét chát tai, những cái đánh 
trời giáng cốt đập thằng vào chúng ta để sống dậy "vô 
sư #í hiện tiền!". Người mà đạt đến đây mới có thể 
mỞ miệng nói: "TỪ nay không còn bị đầu lưỡi các 
Hòa Thượng trong thiên hạ lừa!". Đó là sỐng vỮng 
mạnh trong ánh sáng ca chính mình. 


Chúng ta đâu chẳng nghe Ngài Nam Viện Huệ 
Ngung hỗi Phong Huyệt: "Phương Nam một gậy 
thương lượng thế nào?" Phong Huyệt đáp: "Thương 
lượng rất kỳ đặc". Lại hỗi: "Hòa Thượng Ở đây một 
gậy thương lượng thế nào?". Nam Viện cầm gậy lên 
bảo: "Dưới gậy vô sanh nhẫn, gặp cơ chẳng thấy 
thầy". Ngay câu nói này SƯ triệt ngỘ. Tức là ngay một 
gậy liền quên chÙù khách đối đãi, tự mình sỐng dậy 
không chỗ nương, từ đó mới có thể đẫm đang việc 
lớn! Một hôm Nam Viện lại hỗi: "Ngươi nghe Lâm TẾ 


khi sắp tịch nói chăng?"'. Sư thưa: "Nghe". Nam Viện 
bào: "Lâm TẾ nói: Ai biết chánh pháp nhãn tạng cỦa 
ta đến bên con lừa mù diệt. Lại Ngài lúc bình sanh 
như con sư tử thấy người liền giết, đến khi sắp tịch 
tại sao lại bó gối, xuôi đuôi như vậy?" Sư thưa: "Mật 
phó sắp tịch, toàn chù mất mật". Nam Viện lại hồi: 
"Tại sao Tam Thánh Huệ Nhiên cũng không nói?"" SƯ 
thưa: "Con thật đã gần gũi nhận lãnh vào thất, chẳng 
đồng với người đi ngoài cửa". Nam Viện gật đầu. 
Chúng ta có hiểu chăng, Ngài Phong Huyệt muỐn nói 
gì? Chỗ này phải là kề Ở trong nhà mới tự cằm thông 
lấy, không phải người tà tâm có thể nhìn trộm. Do đó 
Phong Huyệt nói: "Con thật đã gần gũi nhận lãnh vào 
thất, chẳng đồng với người đi ngoài cửa". Nam Viện 
muốn gạn lại chỖ thấy của Phong Huyệt, qua câu nói 
này đã xác chứng Sư đang sỐng trong ấy không còn 
nghĩ. Đó là chỗ Nam Viện gật đầu! 


Rõ được chỗ này, chúng ta mới có thể sống dậy 
giữa những tiếng hét, tiếng cƯỜi, vùng lên dưới 
những nhát búa, đường gậy! Ta đã có lỐi đi! Thiền Sư 
Ÿ Ngộ ở Pháp Xương đâu chẳng nói: "Ở thành Tỳ Da 
im lặng, phòng theo tông thừa; Thứu Lãnh giƠ cành 
hoa trở thành thuốc độc; chín năm xây mặt vào vách, 


làm ngu độn tông tỔ tiên; nửa đêm truyền y, là gạt kẻ 


hậu học; Mã TỔ tức tâm tức Phật, in tuỒng ôm gỐc cây 
đợi thỏ; Bàn Sơn phi tâm phi Phật, có thỂ gọi là hòa 
bùn hợp nước. Những tri kiến như thế là bại hoại TỔ 
phong, diệt dòng họ Thích..." Vì sao? Ở thành Tỳ Da 
im lặng tức Ngài Duy Ma Cật ứm lặng, Bồ Tát Văn Thù 
tán thán: chúng ta phải thấy thấu trong chỗÕ im lặng, 
chớ dừng nơi đây. Thứu Lãnh gid cành hoa là trong 
hội Linh Sơn Thế Tôn giơ cành hoa sen, Ngài Sa Diễp 
mĩm cƯỜi: nên khéo thấy ý kia, chớ Ở trên cành hoa mà 
làm chÕỖ hiểu. Chín năm xoay mặt vào vách là TỔ Đạt 
Ma chín năm ngồi yên nơi động Thiếu Thất: chỉ vì cƠ 
duyên chưa đến, nếu cứ bắt chước như thế, làm sao 
có thể tự sáng? Nửa đêm truyền y là Ngũ TỔ trong thất 
truyền y bát cho Lục TỔ: một hoàn cành tạm thời, chớ 
việc này ai ai cũng đều đủ có gì giấu giếm? Mã TỔ tức 
tâm tức Phật là: tạm dùng qua cơn loạn. Bàn Sơn phi 
tâm phi Phật: đâu thỂ riêng có? Đó là Ngài thối vào 
chúng ta một luồng sinh khí, mở ra một con đường 
sống, chẳng cho đạp dấu chân người mà ôm giữ cái tri 
kiến đã chết. Chẳng thế là chúng ta tự đóng khung 
mình trong cái khuôn thước cũ và không thấy được 
Phật, TỔ sống. Hoàng Long Thiền Sư cũng từng bào 
người: "Đã ra khỏi cửa thì lay tay đi thằng, chẳng cần 
biết có người gát cửa". Nếu còn do dự là lỗ mũi mình 


Ở trong tay người! 


Như vậy, đến đây chúng ta đã hiểu thế nào là Ý 
Nghĩa Tối Thượng rồi chứ gì? Tức là chÌ thằng mỗi 
người chúng ta tỰ tỉnh sáng lên, mỜ mắt ra mà nhìn 
những lẽ thật xưa nay. Chính tâm tỉnh sáng đó là 
nguồn giải thoát trên hết, ngoài ra không ai có thể giằi 
thoát thay cho chính mình. Nếu chúng ta đầy đù cái 
nhân này là chúng ta đầy đù cái nhân thành Phật 
không còn nghỉ ngỜ. 


Để kết luận về Ý Nghĩa Tối Thượng, chúng ta 
hãy nghe câu chuyện Ngài Đức Sơn Ở Long Đàm. Một 
đêm Sư đứng hầu, Sùng Tín bào: "Đêm khuya sao 
chẳng xuỐống?'". Sư kính chào bưỚc ra, lại trở vào 
thưa: ''Bên ngoài tỐi đen '. Sùng Tín thắp cây đèn cầy 
đưa Sư, Sư foan tiếp lấy, Sùng Tín liền thỔi tắt. Ngay 
đó SƯ đại ngộ! Tại sao đã đốt đèn đưa cho người, 
người vừa tiếp lấy liền thối tắt? Vậy tiếp lấy là tiếp lấy 
cái gì? Đây chúng ta nghe lại câu chuyện Ngũ TỔ 
Hoàng Mai đưa Lục TỔ qua sông. Khi ấy Lục TỔ 
giành lấy tay chèo, thưa: "Lúc còn mê thì nhờ thầy độ, 
giờ đây con phải tự độ"'. Qua câu nói này chúng ta đã 
nhận ra chỗ thối đèn đưa cho Đức Sơn là: "Khi mê 
nhờ thầy độ". Đức Sơn vừa tiếp lấy, Sùng Tín liền 
thối tắt là: ''GiỜ đây con phải tự độ"'. Ngay đó tự nằm 


lấy tay chèo! Nếu sáng được chỗ này liền rõ ý kia. Ba 
đời chư Phật, lịch đại TỔ Sư đâu chẳng chỈ dạy chúng 
ta khéo nhận ra và giữ gìn một việc này? Được vậy 
chúng ta mới tự cỨu mình và Phật, TỔ cũng không 
ung công! 


Tóm lại chánh pháp Như Lai dù cao siêu đến đâu 
nhưng nếu chúng ta không chịu tỉnh giác thực hành ắt 
cũng khó thấy giá trị hữu ích. Trái lại, phải fỰ mình 
sống dậy trong chánh pháp, đó là cửa diệu đưa mình 
ra khỏi khổ đau. Chính khi ấy chúng ta mới hiểu, thế 
nào là "Ý Nghĩa Tối Thượng". 


Phần III 


1. Đạo tại trước mắt 


Có vị Tăng đến hỗi Thiền Sư Duy Khoan: 


( Đạo tại chỗ nào? 

Sư đáp: 

( ChỈ tại trước mắt. 

( Sao tôi chẳng thấy? 

( Do ông có ngã nên không thấy. 


( Tôi có ngã nên chẳng thấy, Hòa Thượng có thấy 


chăng? 

( Có ông, có ta lăng xăng cũng chẳng thấy. 

( Không tôi, không Hòa Thượng lại có thấy chăng? 

( Không ông không ta, ai lại cầu thấy? 

Bình: 

Đạo là cái gì mà lại cầu thấy, vừa nghĩ thấy đạo, 
đạo đã thành cái bị thấy. Vừa thấy kia đây càng xa tít. 
Thế nên nói: ChỈ buông xả cái thấy hai tức là đạo rồi, 
nói gì thấy chẳng thấy. 

Chẳng rời hiện tại thường lặng lẽ 

Còn tìm tức biết anh chưa thấy. 


2. Sáu căn tức giải thoát 


Thiền Sư Quảng Trừng, Ở Đại Đồng Tào Châu. 
Có vị Tăng đến hỗi: 

( Làm thế nào diệt được sáu căn? 

Sư mót: 


( Hươi kiếm chém hư không, đâu thể gây thương 


tích cho các vật. 


Bình: 

Sáu căn vốn không có lỗi, lỗi tại phân biệt mà khởi 
tham sân, phân biệt nếu không, tham sân từ đâu mà có, 
ngay đó sáu căn tức giải thoát, đâu cần diệt chẳng diệt? 
3. Chẳng làm việc gì? 


Thiền Sự Dược Sơn Duy Nghiễm, một hôm đỨng 
hầu Hòa Thượng Thạch Đầu. Hòa Thượng hồi: 


( Trong ấy ông làm việc gì? 
SƯ ưa: 

( Một việc cũng chẳng làm. 

( Thế ấy thì ngồi không chăng? 


( Nếu ngồi không tức là làm. 


( Ông nói chẳng làm, là chẳng làm việc gì? 
( Ngàn Thánh cũng chẳng biết. 
Bình: 

Vậy ai biết cái chỗ chẳng làm? Nếu có chỗ tỨc 
thành cái bị biết rồi! 

Thế nên, ngồi không mà tỉnh sáng tức thiền. Ngồi 
mà kềm tâm là chưa thoát khỏi Nhị thừa, ngồi mà tâm 
chạy đầu này đầu kia là thuộc phàm phu. Nếu còn thấy 
có chỗ làm tức còn bị trói. Tuy nhiên chớ hiểu không 
làm là ngồi không mặc tình tâm ý chạy Đông chạy Tây 
là lầm! Do đó nói: Chỗ này "ngàn Thánh cũng chẳng 
biết". Đó là cái chỗ chẳng làm. 

4. Ông nay biết ta chăng? 


Thạch Đầu Hy Thiên đến tham vẫn Thiền Sư 
Hành TƯ. Sư hỗi: 


( Ông từ phương nào đến? 
Hy Thiên thưa: 
( Con từ Tào Khê đến. 


( Đem vật gì đến? 


( Khi chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất. 


( Nếu thế ấy sao chẳng dừng đi, đến Tào Khê làm 


( Nếu không đến Tào Khê đâu biết chẳng mất. 
Hy Thiên lại hội: 

( Đại Sư ở Tào Khê có biết Hòa Thượng chăng? 
( Ông nay biết ta chăng? 

( Biết, lại đâu thể biết đặng. 

( Loài có sừng tuy nhiều, chỈ một con lân là đủ. 


Bình: 


Hỏi: "Đem một vật gì đến", đáp: "Khi chưa đến 
cũng chẳng mất" là cái đó vốn sẵn có. Hỏi: "Nếu thế ấy 
sao chẳng dừng đi, đến Tào Khê làm gì?". Đáp: "Nếu 
không đến Tào Khê đâu biết chẳng mất" là tuy vốn sẵn 
có nhưng nếu không nhờ thiện tri thức chỈ cho thì đâu 
thể biết được. Hỏi: "Ông nay biết ta chăng?", đáp: "Biết 
lại đâu thể biết được" là cái chỗ đó mắt Phật cũng 
không thể thấy. Cuối cùng câu "Loài có sừng tuy nhiều 
nhưng một con lân là đủ", thầm tự biết là đủ. 


5. Thấy hoa đào nở 


Thiền Sư Chí Cần Ở Linh Vân Phước Châu, 
người Trường Khê Bồn Châu. Ban đầu Ở chỗ Ngài 
Qui Sơn, nhân thấy hoa đào ngộ đạo. Sư có làm kệ: 


Tam thập miên lai tầm kiếm khách 
Cơ hồi lạc diệp hựu trừu chỉ 

TỰ fàng nhất kiến đào hoa hậu 
Trực đáo như kửừn cánh bẫt nghĩ. 


Tạm dịch: 


Ba chục năm qua tầm kiếm khách 

Bao lần lá rụng lại vin cành 

TỪ khi thấy được hoa đào nỗ 

Mãi đến ngày nay lại chẳng nghỉ. 

TỔ Qui Sơn xem bài kệ và hỏi chỗ sở ngộ của Sư 
mới biết có chỗ khế hợp với Ngài. TỔ bảo: "Theo 
duyên ngỘ đến chỗ tỘt, hằng không lưi sụt, ông phải tự 
khéo giữ gìn "'. 


Bình: 
Thử hỏi chỗ nào là chỗ Ngài Linh Vân ngộ? Có 
phải ở hoa đào chăng? Và đâu là chỗ chẳng nghi? Nếu 


cho cái ngộ ở chỗ hoa đào thì tại sao mỗi năm xuân về 


chúng ta vẫn thấy hoa đào nở mà không ngộ? 
Chớ thẫy hoa đào tầm kiếm khách 
Quên rằng ôm ấp đã bao năm! 

6. Chẳng phải xưa nay 


Thiền Sư Sở Nam Ở núi Thiên Khoảnh, Hàng 
Châu. Ban đầu Sư tham vẫn Thiền Sư Phù Dung, Phù 
Dung thấy bảo: ''Ta chẳng phải Thầy ông. Thầy ông là 
Hoàng Bá"'. Sư lễ bái đến Hoàng Bá. 


Hoàng Bá hỗi: 

( Hình ảnh (ảnh tượng) ông khi chưa hiện trong 
tam giới (ba cối) như thế nào? 

5ư/bưa: 

( Tức hiện nay đâu phải có. 

Hoàng Bá nói: 

( Có không gát lại, tức hiện nay như thế nào? 

5ư/bưa: 

( Chẳng phải xưa nay. 


Hoàng Bá nói: 


( Pháp nhãn của ta chính nơi ông. 


Bình: 


Như vậy ai biết được hình ảnh khi chưa hiện trong 
ba cõi? Cái này chẳng thuộc xưa nay, vượt ngoài giới 
hạn của thời gian: 


Tuy có hiện thân trong ba cõi 
Hiện tại có gì trói được y! 
7. Châu Ma ni 


Thiền Sư TỔ hiệu Vân TẾ Ở núi Chung Nam. Ban 
đầu đến tham vấn Ngài Nam Tuyền, Sư bỗi: "Mỗi 
người có hạt châu Ma nỉ mà người chẳng biết. Hạt 
châu ấy Ở trong tàng (kho) Như Lai phải chính mình 
nhận được. Thế nào là Tàng?" 


Nam Tuyền đáp: 

( Cùng ông qua lại đó là Tàng. 

( Khi chẳng qua lại thì thế nào? 
( Cũng là Tàng 

( Thế nào là châu? 


Ngài Nam Tuyền liền gọi: 


( Sư Tổ. 

Sư Tổ liền Ứng thỉnh: 

( Dạ! 

Ngài Nam Tuyền nạt: 

( Đi đi! Ông chẳng hội lời ta nói. 

Sư Tổ từ đây có chỗ tin vào. 
Bình: 

Qua tiếng kêu dạ, Sư Tổ đã thấy được hạt châu 
Ma. 
8. Không người biết đặng y 


Khoảng niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, ban 
đầu Sư (Thiền SƯ Linh Mặc) đến trụ Ở đạo tràng 
Bạch Nhai, sau đến Ngũ Duệ. 


Có vị Tăng đến hỗi: 

( Vật gì lớn nhất trong trời đất? 
Sư đáp: 

( Không người biết đặng y. 


( Lại có thể điêu khắc chăng? 


( Ông hạ thủ thử xem? 
( Trong cửa việc này trước sau như thế nào? 
( Ông nói trước mắt, từ thành đến nay bao lâu? 
( Học nhân chẳng hội. 
( Cái hỏi này của ta, chẳng phải cái hỏi của ông. 
( Hòa Thượng há không chỗ tiếp người. 
( Đợi ông cầu tiếp ta liền tiếp. 
( Xin thỉnh Hòa Thượng tiếp. 
( Ông kém thiếu cái gì? 
( Làm sao được vô tâm? 
( Núi nghiêng lấp biển thường yên tịnh. 
Đất chuyển ngủ khò há động y. 
Bình: 


Cái thể bằng trời đất kia, không lệ thuộc không 
gian, thỜi gian, cũng chẳng do tạo tác thành. Nếu sống 
được với cái đó thì tất cả động tịnh của thế gian không 
gì lay chuyển được. Đó là chỗ không người biết đặng! 


9. Ông hỏi cái gì? 


Có vị Tăng đến hỗi Hòa Thượng Phước Khê: 
( Thế nào là tự kỷ? 

Phước Khê đáp: 

( Ông hỏi cái gì? 

( Hòa Thượng há không phương tiện? 

( Ông đến đây hỏi cái gì? 

( Cái gì là điên đảo? 


( Hôm nay ông đáng ăn gậy trong tay của Lão 
Tăng. 


Bình: 


Hỏi ở trong đáp. 


10. Trồng hoa trên đá 
Hòa Thượng Thạch Đầu bảo: 
( Nói năng động dụng chớ dính mắc. 
Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm thưa: 
( Không nói năng động dụng cũng chớ dính mắc. 


( Ta trong ấy một mũi kim cũng chẳng lọt. 


( Con trong ấy như hoa trồng trên đá. 
Thạch Đầu chấp nhận và nói kệ khen: 


Tùng lai cộng trụ bất tri danh 

Nhậm vận tương tưởng chỈ ma hành 
Tự cổ thượng hiền giai bất thức 

Tạo thứ phàm lưu khởi khả mình. 


Tạm dịch: 


TỪ xưa chung Ở chẳng rõ danh 
Ngồi đứng theo nhau trong các hành 
Chư thánh tỪ xưa còn chẳng biết 
Hà huỐng phàm phu có thỂ rành. 


Bình: 


"Nói năng động dụng chớ dính mắc" là chẳng chấp 
có. "Chẳng nói năng động dụng cũng chẳng dính mắc" 
là chẳng chấp không. "Ta trong ấy một mũi kim cũng 
chẳng lọt, con trong ấy như hoa trồng trên đá" là bặt cả 
có không, tâm hằng miên mật không một điểm dính 
mắc, không một kể hở, tức là hằng sống trong ấy. Rõ 
được chỗ này liền rõ cái kể "TỪ lâu chung ở chẳng biết 
tên". Vì y không tên tuổi vậy. 


11. Thượng đường 
Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm dạy chúng: 


( Tổ Sư chỉ dạy phải khéo bảo hộ, khi tham, sân, si 
cần thiết phải ngăn cấm chẳng đỂ nó tăng trưởng. Nếu 
ông muốn biết cây khô Ở Thạch Đầu, cần phải gánh 
vác chÕ thật (thân cây) không nhánh lá mới được. Tuy 
nhiên như thế, phải nên tự xem, chẳng được đứt bặt 
nói năng. Tôi nay vì ông nói năng, để hiển bày cái 
không nói năng. Cái ấy xưa nay vỐn không tai, mắt, 
tƯỚng mạo v.ỹ... 


Có vị Tăng hỗi: 

( Lầm thế nào khỏi bị các cảnh làm mê lầm? 
Sư đáp: 

( Ngoại cảnh có gì ngại được ông. 

( Con chẳng hội. 

( Cảnh đâu làm ông mê lầm? 


Bình: 


1. Cái cội nguồn chân thật ấy là cái không ngôn 
ngữ, còn có ngôn ngữ chỉ là cành lá. Cho nên nói: "Cái 


ấy xưa nay vốn không tai, mắt, tướng mạo v.v..." 


2. Cảnh vốn không làm lầm người, chỈ tại người 
tự lầm cảnh. Nghĩa là tự mê mình mà chạy theo cẳnh, 
thành ra bị cảnh chuyển, không thấy được sự thật. Nếu 
ngay nơi cảnh mà tỉnh giác trở lại thì có gì chướng 
ngại? 


12. Sanh diệt khứ lai 


Thiền Sư Như Mãn ở Phật Quang, Lạc Kinh đáp 
những câu hồi của vua Đường Thuận Tông. 


Vua hồi: 


( Phật đẳn sanh từ phương nào đến? Khi nhập diệt 
đến phương nào? Đã nói Ngài thường trụ Ở đời. Vậy 
nay Phật Ở đâu? 

Sư đáp: 

( Phật từ vô vi đến, khi diệt độ trở về với vô vi. 
Pháp thân đồng hư không, thường trụ chỗ vô tâm, có 
niệm về vô niệm, có trụ về vô trụ, đến vì chúng sanh 
đến, đi vì chúng sanh đi, trong sạch chân thật như 
biển, thể hằng vắng lặng. Người trí khéo xét biết, chớ 


sanh niệm hồ nghi. 
Vua hỗi: 


( Phật đẳn sanh tại Vương cung khi nhập diệt giữa 
rừng Song Thọ, thuyết pháp 49 năm, tại sao nói Phật 
không nói một pháp? Núi sông, biển lỚn, trời đất, mặt 
trời, mặt trăng trài qua thời gian (thời chú cũng đều 
hoại diệt, tại sao nói chẳng sanh, chẳng diệt? Những 
điều nghỉ ấy xin bậc trí khéo giần trạch. 


Sư đáp: 


( Thể tánh của Phật vốn vô vi, do mê tình (chúng 
sanh) vọng phân biệt, pháp thân đồng hư không, chưa 
từng có sanh diệt, có duyên Phật ra đời, hễt duyên 
Phật nhập diệt. Những nơi giáo hóa chúng sanh cũng 
như bóng trăng hiện trong nước, chẳng phải thường, 
chẳng phải đoạn, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, 
sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt. 
Thấy rõ chÕỖ vô tâm tự nhiên không có một pháp để 
nói. 

Vua nghe xong rất vui vễ và càng kính trỌng 
Thiền Tông. 


Bình: 


Ngài chỉ thẳng Phật Pháp thân không sanh diệt đến 
đi, có đến đi là thuộc Hóa thân. Tuy hiện có sanh diệt 
đến đi mà thể hằng vắng lặng, như bóng trăng trong 
nước không thể nói có hay không. Nếu thấy được chỗ 
không tâm thì Phật thường hiện tiền, nhận được chỗ 
không tâm liền thấy "Phật không nói pháp". Phải khéo 
nhận kỹ chớ kẹt trên ngôn từ! 


13. TỪ trong ấy ra 


Thiền Sư Hy Thiên Ở núi Nam Nhạc, Thạch Đầu. 
Sư con nhà họ Trần, quê Ở Cao Yếu, Đoan Châu. Ban 
đầu đến Tào Khê đặng độ. Khi Sư chưa thọ giới Cụ 
túc lại gặp lúc Lục TỔ thị tịch. Vâng lời đi chúc, Sư 
đến yết kiến Ngài Thanh Nguyên và xin y chỉ. 


Một hôm, Thanh Nguyên hỗi Sư: 


( Có người nói Lãnh Nam (nơi Lục Tổ ở) có tin 
tức (đại đạo) phải chăng? 


5ư/hưa: 
( Có người chẳng nói Lãnh Nam có tin tỨc. 
( Nếu thế ấy Đại tạng, Tiểu tạng từ đâu mà ra? 


( TỪ trong ấy mà ra. 


Ngài Thanh Nguyên gật đầu chấp nhận. 
Bình: 
Cái gì là trong ấy? 


( Ba đời chư Phật thường hộ niệm! 


14. Đãi gạo 


Ở Động Sơn, Tuyết Phong đang đãi gạo, Khâm 
Sơn hồi: 


( Đãi cát bổ gạo hay đãi gạo bỏ cát? 
Sư đáp: 

( Gạo cát đồng thời bỏ. 

Khâm Sơn hồi: 

( Đại chúng lấy gì ăn? 

Sư bèn lật úp thau đãi gạo. 


Khâm Sơn nói: Cứ theo nhân duyên này huynh 
hợp ở Đức SƠn. 


Trong đây ai có thể đáp một câu để khỏi bị người 
kiểm điỂm xem? 


Bình: 


Gạo là gạo, cát là cát chẳng dính dáng øì đến việc 
kial 


Đôi lời nhắn nhủ 

Các huynh đệ thân mến! 

Ghi xong ba tập Nhặt Lá Bồ Đề, chúng tôi có đôi 
lời khuyến khích các huynh đệ. Với một số tài liệu này 
đã đủ cho chúng ta soi sáng trên bước đường tu tiến 
không còn gì phải lo lắng nữa. Vậy điều cần yếu là 
chúng ta hãy đọc cho thật kỹ, nhận sâu vào để có một 
niềm tin vỮng mạnh, tiếp theo đó là chân thực hành 
trong sự sáng suốt của chính mình. Bởi vì chúng ta có 
thật tu, thật sáng thì mới có thể nếm mùi pháp vị, mới 
chứng thật con đường giải thoát khổ đau mà Phật, Tổ 
đã nhiều kiếp nhọc nhẫn trải qua và chỉ lại cho chúng ta. 
Ky nhất là những ai chỈ biết học cho nhiều để làm giàu 
miệng lưỡi mà lý luận với người hay bám lời Phật, Tổ 
cho là chỗ thấy cỦa mình rồi sanh ngã mạn cống cao, 
hoặc đem lời Phật, Tổ che đậy lỗi mình đó là chúng ta 


tự đọa mà không hay biết. Chư Tổ vẫn thường quở 
những kể ấy là "Thánh nhân văn tự" hay "Thiền đầu 
môi", rốt cuộc cũng là bụng trống lòng không, chợt cơn 
vô thường đến đâu tránh khỏi co đầu rút cổ, chân tay 
cuống quít. Chừng ấy bao nhiêu cái thông minh thuở 
trước có dùng được gì? 


Do vậy, hoàn tất tập ba này, ngang đây chúng tôi 
dừng lại, để nhường phần cho các huynh đệ thưởng 
thức vị ngon của đề hồ, nghĩa là tự tu, tự tỉnh, tự thành 
tựu lấy mục đích cao thượng của người con Phật. 
Đường lối đã sáng tỏ, lý thật đã rộng bày, mỗi người ai 
ai cũng đều đủ "một việc lớn chưa từng có", chỈ còn 
chờ đợi chúng ta có chịu nhận hay không mà thôi. Ngàn 
kinh muôn quyển đâu chẳng nhằm chỉ chúng ta qui về 
tánh thật, là mục đích chung của tất cả. Do đó, nếu 
chúng ta ôm cỦa quí trong người mà không chịu lẫy ra 
dùng thì lỗi ấy khỏi phải trách ai và nơi này, chốn nọ đói 
khát xin ăn, thật là điều đáng hổ thẹn! 

Vậy giờ đây chư huynh đệ với chúng tôi hãy cùng 
nhau sẵn sàng tiến bước chớ để ngày tháng chóng qua, 
vô thường chợt đến mà quờ quạng trong không, uổng cả 
một đời. Mong rằng ba tập sách nhỏ này sẽ đem lại 
nhiều lợi ích cho các huynh đệ, chớ không phải là những 


lỜi nói suông. 


Chúc các huynh đệ thường sống với lễ chân. 


